
Lối sống đon giản của ngưòi Nhật 

Sưu Tầm 
dotepub.com 



Trong chương một, tôi sẽ giới thiệu cho bạn lối sống tối giản là gì, đưa 
ra định nghĩa của tôi về nó. Sau đó tôi sẽ đưa ra lý do vì sao tôi lại theo lối 
sống này sau nhiều năm sống trong căn phòng của mình. 

Chương hai tôi muốn đề cập đến tại sao sau ngần ấy năm, đồ đạc 
trong nhà lại chất nhiều đến thế. Những đồ đạc được tích tụ lại do thói 
quen hay nhu cầu của con người này mang ý nghĩa gì? 

Chương ba là những bí quyết để cắt giảm đồ đạc trong nhà. Tôi sẽ đưa 
ra cho bạn những quy tắc cụ thể, những phương pháp để có thể giảm bớt 
đồ đạc trong nhà. Thêm vào đó tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn danh sách bổ 
sung 15 điều cho những người muốn tối giản hơn nữa cùng với toa thuốc 
cho “căn bệnh muốn vứt bỏ”. 

Chương bốn, những thay đổi trong tôi sau khi dọn hết đồ đạc trong 
nhà. Nó không đơn thuần chỉ là cắt giảm đồ đạc, mà là những mặt tích cực 
sau khi tôi giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu, và những “hạnh phúc” mà tôi 
cảm nhận sau khi thực hiện điều đó. Kèm theo đó, tôi còn phân tích và 
khảo sát thêm về các kết quả nghiên cứu tâm lý học. 

Chương năm, tiếp nối ý từ chương bốn, tôi giải thích tại sao những 
thay đổi trong tôi lại dẫn đến “hạnh phuc”. 

Để hiểu sâu hơn về lối sống tối giản, bạn nên đọc hết từ chương một 
đến chương bốn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đọc riêng từng chương. Thậm 
chí chỉ cần đọc chương ba cũng có thể giúp bạn cắt giảm được đồ đạc của 
mình. 

Trong cuốn sách này, “lối sống tối giản” được hiểu là: 1) giới hạn tối 
thiểu cần thiết cho bản thân và 2) vứt bỏ tất cả mọi thứ trừ những thứ quan 
trọng. 

Và những người sống theo lối sống đó gọi là người sổng tối giản. 

Đồ đạc ít, hạnh phúc nhiều. Chính vì vậy, chúng ta không còn cần đồ 
đạc nữa. 

Cuốn sách này muốn gửi tới bạn sự tuyệt vời của cuộc sống với ít đồ 
đạc trong nhà. 

Có thể bạn sẽ thấy những điều tôi muốn nói đều đi ngược lại quan 
niệm hạnh phúc ngày nay như: có càng nhiều ta càng hạnh phúc. Vì ta 
không biết tương lai sẽ thay đổi thế nào, nên hãy cố gắng tích trữ càng 
nhiều thứ càng tốt. 

Khi mua bất cứ món đồ nào, bạn đều có thể thanh toán bằng tiền, nên 
dần dần, trong cuộc sống chúng ta đang nhận định người khác bằng số tiền 
mà họ có. “Chỉ cần có tiền là có thể mua được mọi thứ... Vậy chúng ta có 
mua được tình cảm của con người như những món hàng hóa không? Nếu 
đến cả tình cảm mà cũng mua được thì có lẽ việc mua hạnh phúc cũng 



chẳng khó gì. Vì vậy, hãy kiếm thật nhiều tiền thôi. Tôi xin lồi nhé, nhưng 
tôi chỉ đang kiếm tiền thôi. Mọi người hãy mua thật nhiều sách cho tôi 
nhé.” 

Đôi nét về bản thân tôi: nam, 35 tuổi, độc thân và chưa từng kết hôn. 
Hiện tại tôi đang làm biên tập cho một nhà xuất bản. Tôi đã sống 10 năm ở 
Nakameguro, quận Meguro, Tokyo. Tôi mới chuyển đến Fudomae, quận 
Shinakawa. Tiền nhà hiện tại là 67.000 yên (ít hơn nhà cũ 20.000 yên). Vì 
chuyển nhà nên tiền tiết kiệm của tôi không còn mấy. 

Một người không kết hôn, không tiền tiết kiệm như tôi chắc sẽ bị 
nhiều người cho là một kẻ thất bại. Nếu là tôi của trước đây, một kẻ có lòng 
tự ái cao, chắc sẽ xấu hổ đến mức không dám nói chuyện cùng ai. Còn bây 
giờ, với tôi sao cũng được. Bởi với tôi, cuộc sống như vậy là đủ hạnh phúc 
rồi. 

10 năm trước, lý do tôi muốn làm ở nhà xuất bản không phải là tiền 
bạc hay vật chất. Lúc đó, tôi muốn làm một công việc có thể thể hiện được 
giá trị bản thân mình. Nhưng cùng với thời gian, tâm nguyện ban đầu đó 
ngày càng phai mờ dần. Giới xuất bản là một ngành công nghiệp lâu đời, 
điều kiện tiên quyết để có thể tiếp tục tồn tại là bạn phải cho ra được những 
cuốn sách theo thị hiếu của người đọc. Nếu không, dù bạn có xuất bản 
những cuốn sách có giá trị đến đâu chăng nữa cũng không thể thành công 
được. Trải qua những tháng ngày như thế, tôi đã trưởng thành hơn rất 
nhiều, tâm nguyện, bầu nhiệt huyết ban đầu cũng nguội dần và tôi đã chôn 
vùi chúng. Có lẽ, mọi người sẽ thấy thật buồn cười và cho rằng: “Nào, có gì 
đâu... Quan trọng là kiếm tiền mà”. 

Giờ đây, khi tôi vứt bớt đồ đạc và sống cuộc sống đơn giản, dường như 
những tâm nguyện ban đầu ấy lại được hâm nóng trở lại. 

Thực ra, trong xã hội này, đảng cầm quyền lâu nhất không phải là 
Đảng dân chủ tự do, mà là khối liên minh cầm quyền của ba đảng phái 
phía sau nó: “tiền bạc - vật chất - kinh tế”. Khối liên minh này đã tồn tại 
trong thời gian quá dài, khiến chúng ta coi nó là một điều hiển nhiên mà 
không nghĩ tới đó mới là đảng nắm giữ chính quyền. Và vì nó đã trở thành 
điều hiển nhiên nên cũng chẳng mấy ai nghi ngờ điều này cả. 

Liên minh cầm quyền này đã giữ ghế quyền lực trong thời gian quá 
dài. Nếu nhìn thấy lãnh đạo Đảng vật chất, tôi sẽ nói: Xin lỗi, anh ngồi ở 
chỗ này ạ? Anh có thể nhường chỗ cho tôi một lần được không? Nếu không 
thể thì anh cứ ngồi đấy cũng được. 

Lối sống tối giản là lối sống cắt giảm đồ dùng trong nhà đến mức tối 
đa, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất. Lợi ích của lối sống này 
không đơn thuần chỉ là lợi ích bên ngoài như không gian thoáng đãng, 



dọn dẹp dễ dàng... mà nó còn mang lại lợi ích cho chính tâm hồn chúng ta. 
Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về cách sống, về quan niệm “hạnh 
phúc” mà bất cứ ai cũng luôn mong muốn. 

Tôi đã vứt đi rất nhiều đồ đạc, và mồi ngày, tôi đều sống trong niềm 
vui tận hưởng cuộc sống. Tại sao sau khi vứt bớt đồ đạc trong nhà, tôi lại 
cảm thấy hạnh phúc hơn trước đây? 

Bất cứ ai cũng đều mong muốn được vui vẻ, hạnh phúc. Học tập, chơi 
thể thao, làm việc, nuôi dạy trẻ, theo đuổi sở thích... tất cả đều xuất phát từ 
nguyện vọng này. Thậm chí, cũng có những người sẵn sàng đuổi theo hạnh 
phúc của bản thân dù trong mắt người khác họ thật khổ sở, cô độc và bất 
hạnh. Theo đuổi hạnh phúc chính là nguồn sức mạnh lay chuyển con 
người. 

Bản thân tôi cũng từng nghĩ tích càng nhiều đồ đạc là càng thể hiện 
được giá trị bản thân, là càng hạnh phúc. Tôi từng là kiểu người rất thích 
các đồ dùng và chẳng thể vứt bỏ cái gì đi được. Không những thế, lúc đó tôi 
còn muốn sắm thêm đồ đạc trong nhà. 

Thế nhưng, dù có sắm nhiều đồ đến đâu, tôi vẫn thấy bản thân thật 
khốn khổ khi so sánh với người khác. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ suy 
nghĩ sâu xa về một điều gì cả, mà chỉ toàn lãng phí thời gian. Cũng có lúc, 
tôi thấy hối hận về công việc mình từng muốn làm cho bằng được. Để rồi 
sau đó, tôi chìm đắm trong men rượu và các cô gái. Tôi đã từng là người 
như thế đó. Tất cả chỉ xuất phát từ những thói quen mà ra. 

Cuộc sống trước đây của tôi như thế này. Phòng ốc bừa bãi, giày dép 
tứ tung. Thế nhưng tôi cũng thường dọn dẹp, bởi cuối tuần bạn gái tôi hay 
đến chơi. Tôi chỉ cần dọn một phần bên ngoài thôi là căn phòng trông lại 
ngăn nắp sáng sủa ngay. Tôi cũng là một người có gu thẩm mỹ không tệ, 
nên sắp xếp mấy đồ trang trí khá ổn, nhờ vậy mà trông căn phòng cũng 
không đến nỗi nào. Tuy nhiên, tôi không hay dọn giá sách nên mấy cuốn 
sách thường nằm lung tung khắp phòng. Mấy cuốn đấy tôi thường đọc vài 
trang, rồi để đấy lần sau đọc tiếp, hoặc là mấy cuốn sách đi mượn nhưng 
quên chưa trả. 

Rồi lúc mở tủ quần áo ra mới đáng sợ. Bởi cả ngăn tủ nhét đầy những 
bộ quần áo mà tôi từng rất thích. Thỉnh thoảng, tôi cũng lôi ra mặc lại xem 
sao, nhưng không dám mặc đi ra ngoài. Mấy bộ quần áo đấy tôi chẳng mấy 
khi mặc đến, lúc mua cũng đắt, nếu hôm nào đẹp trời, tôi mà lấy ra giặt là 
cẩn thận thì sau này còn phối được với những bộ khác cũng nên. 

Trong nhà vương vãi đầy các món đồ do tôi thích nên sắm về. Nào là 
sách nhập môn ghi ta, nào là đèn trang trí. Rồi còn có cả sách dạy giao tiếp 
tiếng Anh, lúc mua về tôi định khi nào rảnh thì học. Còn trong chiếc máy 



ảnh kiểu cổ thì chẳng có lấy một cuộn fìlm. 

Có lẽ tại tôi không giữ được một sở thích nào lâu cả, nên lúc ở nhà tôi 
chẳng có gì để làm. Sau khi xem xong chương trình Ametoku, tôi phân vân 
không biết nên chơi điện tử trên điện thoại hay đến cửa hàng tiện lợi làm 
vài ly. 

Tôi đã từng là một kẻ thích so sánh bản thân với người khác. 

Cậu bạn thời đại học của tôi hiện đang sống trong khu chung cư cao 
cấp ở khu đô thị mới của Tokyo. Nhà cửa lộng lẫy, phòng bếp được trang bị 
đồ dùng dụng cụ Bắc Âu. Tôi vừa ngồi nói chuyện với cậu ta, vừa nhẩm 
tính giá căn hộ này. Sau khi tốt nghiệp, bạn tôi vào làm trong một doanh 
nghiệp lớn, lương cao, ổn định. Đi làm được một thời gian, cậu ta quen với 
một cô gái xinh đẹp có chung sở thích phim ảnh, hai người kết hôn và có 
con. Đứa bé thật đáng yêu trong những bộ đồ ngộ nghĩnh. Thời đại học, 
chúng tôi vốn chẳng khác nhau là mấy, tại sao giờ đây, cậu ta lại hơn tôi 
nhiều đến vậy. 

Rồi khi nhìn thấy một chiếc Ferrari trắng chạy qua ngã tư, tôi tự hỏi 
căn hộ tôi đang thuê có chứa được hai cái như thế không. Sau đó tôi sẽ vừa 
đạp chiếc xe đạp 5.000 yên mua lại từ bạn tôi, vừa nhìn theo chiếc xe lao 
đi trước mắt. 

Rồi ôm theo suy nghĩ thử vận may đổi đời, mồi tuần tôi đều mua vé số 
toto Big. 

Với thu nhập và tiền tiết kiệm của mình, tôi chẳng thể suy tính gì cho 
tương lai, tôi cũng từng chia tay bạn gái chỉ vì điều này. Càng ngày tôi càng 
cảm thấy tự ti, mặc cảm bản thân và ganh tị với mọi người xung quanh. 

Đó chính là tôi của trước đây, một kẻ bạc nhược với một đống đồ trong 

nhà. 

Nhưng, tôi đã giảm bớt đồ đi. Và điều đó thật tuyệt. 

Sau khi vứt đồ đi, tôi cảm giác mình như biến thành một người khác. 
Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi đang phóng đại mọi thứ lên. 

Có ai đó đã nói thế này: chỉ là vứt đồ đi thôi mà. 

Với ai đó, có lẽ tôi chỉ vứt mấy thứ trong nhà đi thật. Hơn nữa tôi lại 
chẳng làm nên sự nghiệp gì, cũng chẳng có gì đáng tự hào với mọi người 
cả. 

Nhưng giờ tôi có thể tự tin nói với mọi người rằng: sống với ít đồ đạc, 
mồi ngày tôi đều trải qua trong hạnh phúc. Và hạnh phúc là gì, tôi đang 
bắt đầu cảm nhận từng chút một. 

Với những ai còn đang tự ti, mặc cảm giống tôi trước đây, những 
người còn đang so sánh bản thân với người khác, những người chưa cảm 
nhận được hạnh phúc trong cuộc sống này, tôi khuyên bạn hãy một lần thử 



rời xa những món đồ của mình. Tất nhiên là trên thế giới này luôn có 
những thiên tài ngay từ đầu đã có thể sổng tự do không vướng bận bởi đồ 
đạc, hay từ trong đống đồ hỗn độn nhận ra được điều quý báu của bản 
thân. Nhưng với tôi, những người “bình thường”, đều chỉ có thể cảm nhận 
hạnh phúc “bình thường” mà thôi. Và có lẽ bất cứ ai cũng mong ước mình 
có thể hạnh phúc. Nhưng có một điều mà bạn nên biết là những món đồ 
bạn sắm vì muốn được hạnh phúc hơn thực ra chỉ cho bạn một chút xíu 
cảm giác đấy mà thôi. Hầu hết con người chúng ta đều không hiểu gì về 
hạnh phúc. 

Giảm bớt số đồ đạc quá tải trong nhà chính là một lần giúp bạn suy 
nghĩ về hạnh phúc. Có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi đang nói khoác, nhưng đó 
thực sự là những gì tôi nghĩ. 

“Chúng ta thường cạnh tranh để được công nhận là hạnh phúc hơn là 
trở thành người hạnh phúc.” 

- La Rocheíoucauld 

“Công việc của tôi không phải là con người tôi 

Số dư ngân hàng của tôi không phải là con người tôi 

Chiếc xe tôi đi cũng không phải con người tôi 

Chiếc ví của tôi cũng không phải con người tôi 

Những giá trị đấy 

Chẳng có quan hệ gì với tôi cả.” 

- Tyler Durden - Sàn đấu sinh tử 

“Hạnh phúc không phải là có trong tay những thứ mình từng ao ước, 
mà là cảm giác luôn mong ước những vật mình đang có.” 

- Rabbi Hyman Schachtel 

Bất cứ ai khi sinh ra cũng là người sống tối giản 

Lối sống tối giản là cách sống cắt giảm vật dụng xuống còn mức tối 
thiểu. Và cùng với cuộc sống ít đồ đạc, ta có thể để tâm nhiều hơn tới hạnh 
phúc, đó chính là chủ đề của cuốn sách này. 

Chẳng có ai từ khi sinh ra đã có tài sản, đồ đạc gì trong tay. Vậy nên 
bất cứ ai khi mới chào đời đều là những người sống tối giản. Cứ mồi lần 
bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết là một lần bạn lấy 
mất tự do của chính mình. Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những 
đồ dùng mà chúng ta sở hữu. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một 
chút cảm giác hạnh phúc nhất thời mà thôi. Mang theo những đồ dùng 
hơn mức cần thiết sẽ lấy hết thời gian, năng lượng của bạn. Khi nhận ra 
được điều đó, tức là bạn đã bắt đầu trở thành một người sống tối giản. 

Những người sống tối giản luôn cảm thấy vui vẻ, mới lạ mồi ngày. Cái 
cảm giác này, tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, dù bạn có phải 



là một người sống tối giản hay không, bởi bất cứ ai cũng từng trải qua. Ví 
dụ như một chuyến du lịch chẳng hạn. 

Hầu như ai cũng gói ghém đồ đạc đến sát giờ xuất phát. Nhưng dù 
bạn có kiểm tra hết danh sách vật dụng mang đi cũng vẫn cảm thấy thiếu 
thiếu cái gì đó. Nhưng đã đến giờ xuất phát, bạn phải khóa cửa và kéo vali 
đi thôi. Chính lúc này, bạn mới cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, nếu có một 
chiếc vali này, mình có thể sống được một thời gian khá dài đấy. Có thể là 
mình đã quên một vài thứ ở nhà, nhưng không sao, những thứ cần thiết 
nhất đã ở đây rồi. 

Sau thời gian di chuyển, bạn đến nhà nghỉ hay khách sạn, ngủ trên 
chiếc chiếu tatami và tận hưởng sự thoải mái. Phòng nghỉ rất sạch sẽ, gọn 
gàng và ít đồ đạc. Trong phòng nghỉ này cũng chẳng có những đồ vật dư 
thừa như ở nhà. Bởi vậy nên nhà nghỉ luôn là nơi dễ chịu trong các chuyến 
đi. Bạn để lại đồ đạc trong phòng và đi dạo gần đấy hoặc thảnh thơi tới bất 
cứ đâu. Bạn có thời gian tận hưởng phong cảnh, con người, cuộc sống và 
chẳng có việc gì phải hoàn thành cả. 

Chính là cảm giác như vậy đó, có lẽ bất cứ ai cũng đã trải qua cảm giác 
mà lối sống tối giản mang lại. 

Và tất nhiên, có thể bạn cũng đã cảm nhận cảm giác ngược lại, đó là 
lúc kết thúc chuyến đi, bạn lên máy bay về nhà. Những món đồ bạn đã xếp 
rất gọn gàng trước khi đi giờ nằm lung tung trong vali. Những món quà 
lưu niệm được nhét đầy trong túi giấy xách tay. Vé vào cửa khu du lịch, 
hóa đơn mua hàng... nhét hết vào túi quần. Đến lúc kiểm tra vé máy bay 
thì bạn mới tìm loạn cả lên, “ơ, mình để đâu rồi nhỉ?” Lúc đấy, bạn sẽ 
nhận được những ánh mắt khó chịu từ phía sau. 

Đây chính là cảm nhận khi bạn bị quá nhiều đồ đạc làm phiền, bởi khi 
có việc cần thiết, bạn chẳng thể rảnh tay để làm gì được. 

Chúng ta luôn mất thời gian, công sức để sở hữu một món đồ nào đó, 
hoặc để bảo quản, quản lý những món đồ mình đã có. Và chúng ta bỏ ra 
nhiều đến mức, những món đồ vốn chỉ là vật dụng hàng ngày cuối cùng lại 
trở thành ông chủ của chúng ta. 

Tyler Durden trong bộ phim Sàn đấu sinh tử đã nói rằng: “Rốt cuộc, 
chúng ta lại trở thành nô lệ cho chính những món đồ mà ta sở hữu.” 

Một ngày của tôi khi chưa theo lối sổng tối giản 

Đây là một ngày của tôi khi còn chất đống đồ đạc trong nhà. Sau khi 
đi làm về là tôi cởi phăng đôi giày, vứt quần áo tứ tung rồi đi tắm. Trong 
phòng tắm có một bồn rửa mặt bị vỡ, nhưng tôi không sửa mà cứ để như 
thế. Tắm xong, tôi sẽ vừa nhâm nhi một lon bia, vừa xem lại chương trình 
tivi hoặc mấy bộ phim vừa thuê, uống hết một chai bia, tôi sẽ mở tiếp một 



chai rượu, nhưng thế vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng tôi lại mò ra mấy cửa hàng 
tiện lợi uống thêm. 

Tôi đã từng nghe một câu nói: “Rượu không mang lại hạnh phúc, mà 
nó chỉ làm tê liệt nỗi buồn trong một thời gian”. Và tôi đã làm như thế để 
quên đi những vất vả của bản thân. 

Sáng hôm sau, tôi bò ra khỏi chăn trong trạng thái uể oải và phải mất 
10 phút mới mở được mắt trong khi mặt trời đã lên cao. Vì mấy chai rượu 
tối hôm trước nên lúc nào tôi cũng tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ, uể oải, 
nặng đầu. Vệ sinh cá nhân xong, tôi rút lấy một cái áo sơ mi Uniqlo vẫn 
còn nguyên trong máy giặt, mặc cái áo nhàu đấy và đi làm. Tôi cứ để 
nguyên bát đũa của bữa tối hôm trước và đi thẳng ra cửa. 

Ngày nào cũng chỉ đi một con đường đến công ty nên tôi cũng chẳng 
nhìn ngắm gì, thường đi thẳng đến công ty luôn. Vừa vào chồ ngồi là tôi 
mở máy tính, nhưng bao giờ nó cũng mất một ít thời gian nên tôi giải trí 
bằng hai trang web hay xem. Sau đó tôi kiểm tra và trả lời mail. Ngày nào 
cũng có cả đống việc chờ giải quyết cùng một lúc, nên tôi chỉ tập trung giải 
quyết việc nào cần thiết nhất. Và kể cả khi công việc chưa kết thúc, nhưng 
nếu muộn rồi thì tôi vẫn cứ nghỉ làm và về nhà. 

Tôi đã từng biện bạch cho những thói quen đấy của mình. Buổi sáng 
không dậy được là do tối hôm trước làm việc muộn, béo lên là do thể chất. 
Tại tiền lương thấp nên tôi không chuyển được đến căn phòng lớn hơn, 
nếu được làm việc trong môi trường tốt hơn thì chắc chắn tôi sẽ phát huy 
được hết khả năng của mình. Phòng hẹp nên đồ đạc cứ phải chất đống như 
vậy, mà phòng đi thuê, không phải của mình nên cũng chẳng cần dọn. Nếu 
được sổng trong ngôi nhà to đẹp của mình thì chắc chắn tôi sẽ dọn dẹp 
ngăn nắp... 

Tôi đã sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống đầy những lời biện 
bạch. Lúc nào tôi cũng bị bó buộc trong chính những suy nghĩ tiêu cực của 
bản thân. Thêm vào đó, tôi lại hay xấu hổ, sợ cái nhìn của mọi người nên 
chẳng bao giờ làm được điều mình muốn. 

Một ngày theo lối sống tối giản của tôi 

Sau khi thực hiện lối sống tối giản, cuộc sổng của tôi đã thay đổi hoàn 
toàn. Sau khi đi làm về, tôi ngâm mình trong bồn tắm, sau đó thay một bộ 
quần áo dễ chịu ở nhà. Và vì đã dọn tivi đi rồi nên tôi sẽ đọc vài cuốn sách. 
Bia rượu thì tôi không uống một chai nào nữa. Vứt bớt đồ đạc làm phòng 
tôi có nhiều khoảng trống và tôi có thể ngủ thoải mái hơn. Mồi sáng tôi 
đều thức dậy cùng ánh bình minh và không phải mất đến 10 phút để mở 
mắt như trước. Bức tường trắng trong nhà giờ không treo vật gì cả, và khi 
ánh nắng chiếu vào, cả căn phòng sáng rực lên. Vì dậy sớm nên tôi có thời 



gian ăn sáng và nhâm nhi một tách cà phê. Ăn xong là tôi dọn dẹp ngay 
bát đũa, xoong nồi. Tập ngồi thiền và tĩnh tâm giúp tôi xóa bỏ hết phiền 
não trong cuộc sống, và giờ tôi không còn phải bận tâm về những vật dụng 
dư thừa trong nhà nữa. Mồi ngày tôi đều dọn dẹp căn phòng một lần. Và 
nếu thời tiết tốt, tôi sẽ giặt chăn đệm. Cuối cùng là thay một bộ quần áo 
phẳng phiu và đi làm. Trên đường đi làm, tôi cũng có thể tận hưởng khung 
cảnh hai bên đường thay đổi theo từng mùa, cuộc sống thật là tuyệt diệu. 

Thú thực tôi không thể nghĩ có một ngày mình lại sổng một cuộc sống 
đúng nghĩa đến như vậy. Vứt bớt đồ đạc quả thực là một điều tuyệt vời. 
Những đồ vật mà tôi đã vứt 
Dưới đây là những đồ vật tôi đã vứt: 

• Giá sách và toàn bộ sách vở. (Tổng cộng tôi mất một triệu yên 
cho chúng, nhưng lúc bán tôi chỉ bán được 20.000 yên thôi). 

• Dàn nhạc và đĩa CD. (Có những đĩa mà tôi không thích nghe, 
nhưng vẫn mua về, giả vờ là mình am hiểu nhiều loại nhạc). 

• Tủ bát đĩa siêu lớn. Không hiểu sao tôi chỉ sống một mình mà 
trong đấy chất đống đủ thứ trên đời. 

• Những món đồ cổ, đồ cũ mua ở hội đấu giá. 

• Những bộ quần áo đắt tiền hoặc những bộ mà tôi nghĩ là khi nào 

gầy tôi sẽ mặc lại. 

• Các thiết bị chụp ảnh. (Chẳng hiểu sao trong nhà tôi còn làm cả 
phòng tối nữa chứ). 

• Dụng cụ sửa chữa xe đạp. (Những đồ này hoàn toàn bị xếp xó 
trong nhà). 

• Một chiếc ghita điện và một bộ âm li nằm phủi bụi trong nhà. 

• Một bộ bàn ghế siêu lớn. (Dù tôi chẳng gọi bạn bè đến bao giờ. Có 
lẽ lúc trước tôi muốn mời bạn bè đến ăn lẩu). 

• Đệm ngủ cho hai người. (Lúc ngủ thì thoải mái thật đấy, nhưng 
nó nặng lắm). 

• Một chiếc tivi 42 inch, hoàn toàn không nên để ở căn phòng diện 
tích 6 chiếu tatami này. (Tôi thừa nhận là tôi thích xem phim). 

• Thiết bị chiếu phim trong nhà và PS3. (Tôi cũng rất thích đồ điện 
gia dụng nhé). 

• Toàn bộ clip AV lưu trong ổ cứng. (Tôi đã phải lấy hết dũng khí 
mới xóa được nó đấy). 

• Những bức ảnh chụp bằng máy ảnh film thì tôi đem đi scan. (Cái 
nào không xử lý được thì tôi dán vào một góc). 

• Những bức thư kỉ niệm tôi cũng scan rồi lưu vào máy tính. (Có cả 




những bức thư từ hồi học mẫu giáo). 

Giờ trong nhà chỉ còn lại những thứ không thể vứt đi được. Những đồ 
nào tôi đã vứt đi thì trước đó tôi sẽ chụp ảnh và lưu vào máy tính. (Kể cả 
những cuốn sách tôi cũng chụp từng quyển một). Và trong máy tính của 
tôi hiện có khoảng ba nghìn bức ảnh. 

Giờ nghĩ lại, trước đây tôi toàn sở hữu những đồ dùng hiện đại cả. Từ 
chiếc tivi 42 inch đến thiết bị chiếu phim trong nhà. Rồi cả máy tính xách 
tay, iPhone hay giường ngủ tiện nghi. Ãy thế mà lúc nào tôi cũng chỉ chăm 
chăm vào những thứ mình chưa có. 

Nếu có chiếc sô pha hai người, tôi có thể xem những bộ phim lãng 
mạn cùng người yêu. (Và trong lúc xem, cô ấy sẽ dựa vào vai tôi). Nếu có 
một chiếc giá sách như trên tạp chí, thì tôi có thể xem sách một cách khoa 
học hơn. Nếu có một ban công rộng, tôi có thể mời bạn bè đến bữa tiệc tại 
nhà. Mặc dù có một căn phòng như trong tạp chí, nhưng tôi lại không có 
những thứ kể trên. Giá mà tôi có chúng, tôi sẽ được mọi người ngưỡng mộ 
hơn. Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. 

Tôi đã từng có rất nhiều đồ dùng tân tiến, nhưng tôi lại toàn để ý đến 
những thứ mình không có, vì thế tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Lúc 
nào tôi cũng có suy nghĩ, nếu mình có nó, mình sẽ rất vui, nếu không có 
nó, cuộc sống thật tồi tệ. 

Lý do tôi trở thành người sống tối giản 

Mồi người đều có những lý do khác nhau khi trở thành người sống tối 
giản. Có người thấy cuộc sống đảo lộn vì đồ đạc, có người lại thấy không 
hạnh phúc dù giàu có và sở hữu nhiều thứ trong tay. Có người giảm bớt đồ 
đạc sau nhiều lần chuyển nhà, cũng có khi họ muốn thoát khỏi sự u ám của 
cuộc sống. Hay cũng có những người vốn dĩ không thích nhiều đồ đạc, 
thậm chí cũng có người đã thay đổi lối sống sau khi trải qua động đất. 

Tôi từng là một người theo kiểu “phòng ốc bừa bãi”. Trước đây tôi 
chẳng bao giờ vứt đi cái gì cả. Và vì tôi cũng rất thích các món đồ nên cái 
nào tôi cũng thấy thích, không tài nào mà vứt đi được. 

Tôi có thể cho bạn một ví dụ để dễ hình dung. Thỉnh thoảng ở công ty, 
tôi hay nhận được mẩu giấy của ai đó nhắn cho tôi là có điện thoại. Có thể 
với bạn, mẩu giấy đấy chẳng là gì cả, nhưng với tôi, mẩu giấy đấy là sự quan 
tâm của các đồng nghiệp đã dành thời gian để nhắc nhở tôi, thế nên tôi 
không muốn vứt nó một tẹo nào. Tôi chính là kiểu người như vậy đấy. 

17 năm trước, tôi rời nhà ở tỉnh Kagawa lên Tokyo bắt đầu lập nghiệp. 
Lúc đó, trong phòng tôi chẳng có thứ gì ngoài một vài đồ dùng cực kỳ thiết 
yếu. Thế nhưng, sau vài năm, trong phòng tôi dần chất đầy đồ đạc. 



Tôi là người thích chụp ảnh, bởi tôi muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của 
tất cả các vật dụng trong nhà, để làm kỉ niệm sau này. 

Những cuốn sách đã đọc đều là một phần trong tôi, nên tôi chưa bao 
giờ muốn vứt bỏ chúng. Tôi cũng muốn cho bạn bè xem những bộ phim, 
những đĩa nhạc yêu thích của mình. Nếu có thời gian, tôi có rất nhiều sở 
thích muốn theo đuổi. 

Thật lãng phí nếu vứt chúng đi. Cái này vẫn còn dùng được mà, có lẽ 
lúc nào đó tôi sẽ dùng nó. Tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy. Tôi 
cũng không muốn thừa nhận rằng mình đã không sử dụng rất nhiều thứ. 
Mang theo suy nghĩ đấy, tôi không những không vứt bớt đồ đạc mà ngược 
lại, còn tích trữ ngày một nhiều hơn. 

Đó hoàn toàn là những suy nghĩ trái ngược với suy nghĩ hiện tại của 
tôi. Lúc đó, tôi là người theo lối sổng tối đa. Tức là tích trữ mọi thứ, mua 
đồ cũng phải chọn cái nhiều chức năng nhất, to nhất, nặng nhất... Và hệ 
quả là tôi bị chính những đồ dùng ấy lấy hết năng lượng, sức lực của bản 
thân. Tôi không thể sử dụng hết những món đồ đấy, mà chỉ có hành hạ bản 
thân mình thêm mà thôi. Dù có sắm được bao nhiêu đồ dùng thì sau khi 
có được rồi, tôi lại để mắt đến những món khác mà mình chưa có và cảm 
thấy ghen tị với người khác. Đến mức như vậy rồi mà tôi cũng không muốn 
vứt một thứ gì đi, ngược lại, tôi chỉ kiếm lý do cho mình và chẳng thay đổi 
gì cả. Cứ lặp lại như vậy, dần dần tôi rơi vào một vòng tròn không lối thoát. 

Trong những ngày như thế, tôi đã quyết tâm phải vứt bớt đồ đạc. Khi 
đồ đạc tích trữ quá nhiều một chồ, chắc chắn sẽ có thứ bị hư hại. Nếu trước 
đây, tôi luôn cảm thấy không hạnh phúc vì chẳng bao giờ thỏa mãn được 
bản thân, thì bây giờ tôi thử vứt bớt đồ đạc đi xem có thay đổi được gì 
không. 

Không phải do di truyền, không phải do môi trường, cũng không phải 
do tính cách, càng không phải là những vết thương trong quá khứ, mà 
chính vì có quá nhiều đồ đạc đã khiến bạn bị tổn thương. 

Mồi người dân Nhật Bản đều từng là người sổng tối giản 

Giống như con người khi sinh ra không có một thứ gì trong tay, bản 
thân người Nhật trước đây cũng là những người sống theo lối tối giản. Đã 
từng có một người nước ngoài đến Nhật trước khi bắt đầu công việc làm ăn 
của mình, và anh ta đã rất ngạc nhiên trước người Nhật lúc bấy giờ. Mồi 
người chỉ có hai, ba bộ quần áo nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Người Nhật 
trước đây cũng chẳng giữ đến 10 bộ quần áo làm gì. Khi di chuyển thì luôn 
đi bộ, nhà ở thì đơn giản, thỏai mái, và cũng không phải là nơi ở cố định. 
Người Nhật luôn xây mới, làm lại nhà cửa. Phong cách đó, dáng vẻ đó 
chẳng phải là lối sổng tối giản hay sao. Chính lối sống này cũng đã ảnh 



hưởng đến văn hóa truyền thống của Nhật, nét văn hóa tối giản. 

Ví dụ như trong phòng trà. Bên trong phòng không có một đồ vật dư 
thừa nào cả, cửa ra vào cũng chỉ có một ô cửa nhỏ hẹp. Nếu bạn thích kiểu 
ngồi dựa ghế như mấy người nổi tiếng thì đừng hòng bước được vào phòng 
trà. Ngoài ra, dù là võ sĩ có muốn vào phòng trà thì cũng phải để kiếm ở 
ngoài. Đã vào trong phòng trà thì không phân biệt người giàu hay kẻ 
nghèo, dân thường hay người nổi tiếng, mà chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người 
với người, cùng nhau thưởng thức một chén trà mà thôi. 

Lối sống tối giản được du nhập ngược 

Mặc dù tôi đang nói đến văn hóa sống tối giản của Nhật, nhưng bạn 
cũng có thể liên tưởng một chút đến công ty Apple của Mỹ. Có lẽ không 
cần tôi giới thiệu bạn cũng biết một trong những nhà sáng lập Apple là 
Steve Jobs. Và trong số những người sống tối giản hiện nay hẳn cũng có rất 
nhiều người thích các sản phẩm của ông. 

Các sản phẩm của Steve Jobs luôn thấm đẫm tinh thần của lối sống tối 
giản. Bạn có thể thấy, trên chiếc iPhone chỉ có duy nhất một nút bấm. Hay 
trên chiếc Mac cũng không có đầu nối hoặc dây cáp thừa nào cả. Khi mua 
các sản phẩm của Apple cũng chẳng có mấy tờ hướng dẫn sử dụng. Đó là 
bởi Steve Jobs là một người sổng tối giản thực sự và là một tín đồ của 
thiền, một phần quan trọng trong phong trào tối giản. 

Nghe nói ông rất ngưỡng mộ nhà sư Kobun Otogawa, một người theo 
trường phái thiền Soto. Đã có thời gian Steve Jobs tu hành thiền đạo ở 
chùa Eihei, Nhật Bản. Bản thân Steve Jobs khi theo lối sổng tối giản này 
đã chịu ảnh hưởng khá lớn từ văn hóa thiền của Nhật, và ông đã đưa sự 
ảnh hưởng đấy vào tất cả các sản phẩm của mình. Do đó các sản phẩm của 
Jobs không hề có chút dư thừa nào. 

Chúng ta đều biết rằng Jobs không bao giờ nói về những thứ ông 
không quan tâm. Nhưng bạn có biết, những thứ mà ông không để tâm đều 
là những thứ bên ngoài sự tối giản hay không. Đặc biệt, ông rất ghét những 
gì cấu tạo phức tạp và thừa thãi. Nét văn hóa của tập đoàn hàng đầu thế 
giới này chính là nét văn hóa vốn có trước đây của Nhật Bản. Tỉ lệ số người 
sử dụng iPhone của Nhật Bản cũng cao hàng đầu thế giới. Có thể thấy, nhờ 
Steve Jobs, văn hóa tối giản này lại được du nhập ngược lại Nhật Bản. 

Như thế nào là người sống tối giản? 

Theo bạn, định nghĩa về một người sống tối giản là gì? Người sống tối 
giản là người như thế nào? Giảm bớt đồ đạc đến mức nào mới gọi là sống 
tối giản? Nếu phải đưa ra định nghĩa thì chắc hẳn có người sẽ bắt đầu từ 
quan điểm này. Theo tôi, người sống tối giản là: 



• Người thực sự hiểu rõ cái gì cần thiết với mình. 

• Người biết giảm bớt đồ đạc vì những thứ thực sự quan trọng. 

Thực tế là không có tiêu chuẩn nào cho người sống tối giản cả. Sẽ 
không có chuyện nếu bạn có trên đồ dùng, bạn không phải là người sống 
tối giản. Hay nếu bạn giảm được đồ đạc trong nhà xuống dưới 100 thứ, bạn 
đã là người sống tối giản rồi. Nếu bạn có tivi, đó không phải là cuộc sống 
tối giản. Nếu bạn có thể nhét hết mọi vật dụng vào tủ quần áo, bạn thực sự 
là một người sống tối giản... Tất cả những điều đó đều không phải là tiêu 
chuẩn để đánh giá xem một người có phải sống tối giản hay không. 

Ngày nay, có rất nhiều người đang sống theo những cách rất khác 
nhau. Ví dụ như anh Murakami Satoshi. Anh ấy không có chồ ở cố định 
mà di chuyển khắp nơi với ngôi nhà xốp tự chế của mình. Hay như anh 
Sakatsume Keigo còn không có ngôi nhà nào, chỉ mang theo bên mình 
một chiếc túi Tote. Nếu so với họ, những người có nhà cửa ổn định như 
chúng ta đây chắc hẳn không được gọi là người sống tối giản rồi. 

Trong suy nghĩ của tôi, người sống tối giản là người thực sự hiểu rõ cái 
gì là cần thiết cho mình chứ không phải là những thứ mong muốn theo 
cách nhìn của mọi người xung quanh. Hiểu rõ những thứ mình cần, bỏ hết 
những thứ ngoài mức cần thiết, đó chính là người sống tối giản trong suy 
nghĩ của tôi. 

Tuy nhiên, với mồi người khác nhau lại có những thứ quan trọng, cần 
thiết khác nhau. Bởi vậy việc cắt giảm đồ đạc cũng khác nhau. 

Lối sống tối giản không phải là “mục đích” 

Việc vứt bớt đồ đạc không phải là “mục đích” của lối sống tối giản, mà 
đó chỉ là một phương tiện giúp ta nhận rõ đâu mới là điều quan trọng thực 
sự trong cuộc sổng của mình. Đó chỉ là chương mở đầu cho một câu 
chuyện, còn phần còn lại của cuốn sách là những điều mà bản thân mình 
đã nhận ra được. 

Ngoài ra, cuốn sách này cũng muốn gửi tới bạn phong trào tối giản 
không chỉ ở đồ dùng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Trong xã hội ngày 
nay, mọi thứ ngày càng phức tạp quá mức, nên phong trào tối giản này 
ban đầu chỉ áp dụng cho đồ dùng trong nhà, nay đã lan rộng sang các vấn 
đề khác. 

Để có thể chú tâm vào những việc quan trọng, hãy loại bỏ những việc 
không quan trọng. 

Đây chính là vấn đề trong mọi lĩnh vực đời sổng xã hội hiện nay. 

Vứt bớt đồ đạc, sống đơn giản, công việc tự do 

Vứt bớt những thứ phiền não quanh mình sẽ giúp ta có cuộc sống tự 



do, thoải mái hơn. Đến năm 2010, ý tưởng này đã được hình thành trong 
giới trẻ và trở thành trào lưu mới hiện nay. Cuốn sách Nghệ thuật bài trí 
của người Nhật của Marie Kondo xuất bản năm 2010 đang là cuốn sách 
bán chạy hàng đầu Nhật Bản. Nhờ có những điều kiện như vậy mà hiển 
nhiên lối sổng tối giản được phát triển ở Nhật bán chỉ sau vài năm. Theo 
tôi, để có thể trở thành người sống tối giản, cần có những điều kiện tiên 
quyết sau: 

1. Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. 

2. Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá 

nhiều đồ dùng vẫn có thể hoàn thành công việc. 

3. Thảm họa động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản. 

Lượng thông tin ngoài tầm kiểm soát 

Điều kiện đầu tiên chính là: Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá 
mức. Dạo trước, có lẽ bạn hay nghe thấy từ “Toàn cầu hóa”, nhưng những 
năm gần đây, nó đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống, nên 
chúng ta không mấy khi nhắc đến nữa. Chỉ cần mở điện thoại ra là bạn sẽ 
ngập trong các tin tức, sự kiện diễn ra trên toàn thế giới. Nhờ có Amazon 
mà bạn có thể chọn mua những gì bạn thích, hay bạn có thể xem các 
chương trình tivi, nghe các kênh radio đang phát sóng toàn cầu. 

Thông qua Facebook, Twitter, bạn bè của chúng ta có thể hóa thân 
thành những nhà bình luận, nhà phê bình ẩm thực hay một ký giả hiện 
trường và cung cấp cho chúng ta những thông tin mới nhất. (Mặc dù có lẽ 
bạn không yêu cầu). Thậm chí, chúng ta có thể nắm bắt thông tin của ai đó 
trên toàn thế giới qua mạng xã hội. 

Theo số liệu thống kê năm 2014 về lượng thông tin trên Internet thì: 
cứ một phút lại có 306 giờ video được đăng tải trên YouTube, 430 nghìn 
lần chia sẻ trên Twitter, và 50 nghìn ứng dụng được tải về trên App Store. 
Hiển nhiên là sau mồi ngày, lượng thông tin chúng ta tiếp nhận lại tăng 
đến mức không tưởng tượng nổi. Cũng có người nhận định rằng, lượng 
thông tin một người Nhật hiện đại tiếp nhận trong một ngày bằng lượng 
thông tin của toàn thể người Nhật thời Edo tiếp nhận trong một năm, mà 
cũng có lẽ là một đời người. 

Con người là phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm trước 

Con người chúng ta chính là một phần cứng được lập trình từ 50 
nghìn năm trước và không thay đổi cho đến bây giờ. Bộ não của chúng ta 
(ổ cứng, bộ nhớ, bộ vi xử lý...) từ thời Edo cách đây 400 năm, hoặc cũng có 
thể từ 50 nghìn năm trước đã không tiến hóa thêm nữa. 



Con người không thể cải tiến bản thân như các sản phẩm của Apple 
được: Chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra thiết kế mới. So với các 
phiên bản trước, sản phẩm lần này có tốc độ nhanh hơn 30%, dung lượng 
bộ nhớ gấp hai lần, độ dày là 3 cm, nặng 2 kg. Vâng, tôi xin được giới thiệu 
iHuman2. 

Thực tế là phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm trước này hiện 
đang bị chất đầy các thông tin. Trong ổ cứng với dung lượng có hạn lại bị 
ghi toàn những thông tin không cần thiết, thậm chí bộ nhớ quý giá của 
chúng ta còn phải ghi nhớ cái nhìn của người khác. Và hiển nhiên là chúng 
khiến ta không thể nhận ra được đâu mới là điều quan trọng với bản thân 
mình. Sau một thời gian, ta dễ dàng bị cám dồ bởi trò chơi điện tử, tin đồn 
hoặc rượu chè... Tôi của trước đây chính là một người như vậy đấy. 

Tôi đã từng là một chiếc máy tính bị treo 

Tôi đã từng là một chiếc máy tính chậm và nặng, lúc nào cũng hiện 
biểu tượng: “đang xử lý”. Dù có muốn làm những điều mới mẻ đi chăng 
nữa, thì bản thân tôi cũng đã chất đầy những dữ liệu đến mức gần treo 
máy, nên chỉ có thể hoàn thành các thao tác nhẹ nhàng nhất mà thôi. Có 
số liệu chỉ ra rằng một ngày con người suy nghĩ đến 60 nghìn việc. Trong 
đó có đến 95% là những công việc giống ngày hôm trước và 80% trong đấy 
là những suy nghĩ tiêu cực. 

Hãy cũng nhìn lại tôi của ngày trước. Mồi ngày tôi đều chìm đắm 
trong nỗi lo lắng cho tương lai, những phiền muộn trong công việc hoặc 
những nỗi sợ hãi về cách nhìn của người khác với mình. Dường như không 
phải là 80% mà toàn bộ tâm trí tôi đều chìm trong những suy nghĩ tiêu 
cực như vậy. Thực hiện quá nhiều việc một lúc nên chẳng bao giờ tôi đưa 
ra một câu trả lời mới mẻ, chỉ đơn thuần là lặp lại thao tác của ngày hôm 
qua mà thôi. 

Làm thế nào để chiếc máy tính ì ạch này có thể chạy nhanh hơn? Con 
người cũng giống như chiếc máy tính, và cho đến mãi về sau chắc cũng 
chẳng có loại máy tính nào mới ra đâu. Nếu con người là phần cứng được 
lập trình từ năm nghìn năm trước và không thay đổi cho đến ngày nay, thì 
ta chỉ còn cách cắt giảm những thứ không cần thiết để máy nhẹ hơn thôi. 
Xóa dữ liệu trên ổ cứng, xóa các ứng dụng đang chạy, chiếc máy tính này 
sẽ nhẹ hơn và đưa ra những câu trả lời mới mẻ nhất. 

Chúng ta có thể làm mọi thứ nhờ smartphone 

Điều kiện thứ hai để có thể hình thành lối sống tối giản là: “Sự phát 
triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá nhiều đồ dùng vẫn 
có thể hoàn thanh công việc.” 

Nhờ có smartphone mà chúng ta đã không còn cần đến những vật 



dụng như: điện thoại, máy ảnh, tivi, bộ âm li, máy điện tử, đồng hồ, lịch, 
đèn pin, bản đồ, sổ tay... 

Thậm chí smartphone còn thay thế được cho cả bản đồ, từ điển, 
catalog sản phẩm, sổ tiết kiệm, đặt vé máy bay... iPhone được đưa ra thị 
trường lần đầu năm 2007, đến năm 2010, Apple đã cho ra dòng iPhone 4. 

Có thể nói, trong quá trình hình thành nên trào lưu sống tối giản hiện 
nay, iPhone đóng một vai trò không thể thiếu. 

Dù có vứt hết đồ đạc thì iPhone vẫn là thứ bạn nên giữ lại đến cuối 
cùng. Bởi chỉ cần có một chiếc iPhone là bạn đã giải quyết được kha khá 
công việc rồi. 

Trong quá trình bỏ bớt đồ đạc trong nhà, bạn không thể không kể đến 
vai trò của kỳ thuật số. Nếu không có kỳ thuật số và tôi không chuyển được 
các bức ảnh thành dữ liệu trên máy tính thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn đang 
ôm một đống đồ đạc trong nhà. 

Vật dụng dùng để giảm bớt đồ đạc 

Theo tôi, máy scan tài liệu, tiêu biểu là Scan Snap, chính là một vật 
dụng không thể thiếu với chúng ta. Nhờ có máy scan, tôi có thể scan được 
các bức thư, ảnh chụp và đã vứt được rất nhiều thứ. 

Trước hết, hãy cùng nhìn lại mấy bức ảnh chụp từ thời máy ảnh film 
của tôi. Trong nhiều năm liền, tôi bao giờ cũng mang một chiếc máy ảnh 
film trong cặp, những bức ảnh mà tôi chụp được cùng fìlm của chúng chất 
đầy trong tủ. 

Vậy mà giờ đây, tôi đã vứt hết chúng đi rồi. Nhờ có Scan Snap, tôi đã 
chuyển hết chúng thành file dữ liệu trên máy tính chỉ trong tích tắc, và 
nếu muốn, tôi vẫn có thể xem lại những bức ảnh kỷ niệm ngày xưa. 

Nhờ có Scan Snap, tôi có thể thoải mái vứt bỏ những bức thư hồi mẫu 
giáo, những tấm thiệp chúc mừng năm mới, hay cả những cuốn tạp chí yêu 
thích. Các cuốn sách thì tôi có thể tự mình scan chuyển thành file PDF và 
đọc bằng chương trình Amazon Kindle 2010 bản tiếng Nhật. 

về máy nghe nhạc thì có lẽ nhiều người chỉ dùng smartphone hoặc 
iPod thôi. Riêng tôi lại dùng MacBook Air, bởi tôi không chỉ nghe nhạc mà 
còn có thể xem phim, đọc sách, đọc truyện nữa. Còn các chương trình tivi, 
mặc dù tôi đã bán tivi đi rồi, nhưng tôi chỉ cần lên trang web của đài 
truyền hình và xem các chương trình được lưu tại đây. Lập một tài khoản 
Gmail là tôi có thể kiểm tra tin nhắn ở bất cứ đâu, hay lưu tài liệu vào các 
phần mềm lưu trữ Cloud Storage như Dropbox là tôi có thể làm việc ở bất 
kỳ chồ nào. Ngoài ra, nhờ có thiết bị phát wi-fi và bluetooth đã giúp tôi 
dẹp hết đống dây cáp loằng ngoằng. Rồi đi họp thì tôi có thể họp qua 
Skype... Có thể nói là tôi đã cắt giảm luôn cả văn phòng của mình. 



Quả thực, nhờ có sự phát triển của vật chất và khoa học kỹ thuật mà 
chúng ta có thể lược bỏ rất nhiều đồ dùng dụng cụ trong cuộc sống. 

Sự du nhập của văn hóa chia sẻ (share) 

Cùng với sự phát triển của các dịch vụ tiện ích, gọn nhẹ, chúng ta 
không thể bỏ qua sự du nhập của văn hóa “share”, văn hóa chia sẻ. “Share” 
gần như đã trở thành một từ rất ngầu trong giới trẻ, tượng trưng cho sự 
công nhận của mọi người hơn là khư khư giữ lấy một mình. 

Mặc dù hiện nay, ở một số địa phương vẫn còn kiểu bắt buộc mồi 
người một phương tiện, nhưng ở các thành phố lớn nơi giao thông phát 
triển thì việc dùng chung xe với người khác cũng không còn lạ lẫm. Với các 
ưu điểm như tiết kiệm thuế, tiết kiệm tiền xăng xe, vừa túi tiền và còn góp 
phần bảo vệ môi trường, dùng chung xe đang được phổ biến nhanh chóng 
trong toàn xã hội. 

Hay ý tưởng dùng chung nhà với người khác cũng trở thành điều bình 
thường. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ như “Couch suríing”, “Airbnb” bạn 
có thể cho những người du lịch trên toàn thế giới biết và đến thuê phòng 
trống trong gia đình bạn. 

Có thể nói, nhờ mạng Internet, chúng ta có thể chia sẻ những không 
gian, vật dụng thừa thãi trong nhà cho những người cần đến chúng. 

Nguy cơ bị giết chết trong chính đồ đạc trong nhà 

Cuối cùng, để kết thúc chương này, tôi xin nói đến Đại thảm họa động 
đất ở phía Đông Nhật Bản. 

Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản đã tác động đến tất cả các mặt 
trong giá trị quan của tôi, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về “đồ 
đạc”. 

Chắc bạn cũng biết tác giả Yururimai, tác giả của bộ truyện tranh nổi 
tiếng Trong nhà tôi, chẳng có gì cả. Cô còn có bút danh là Sutehentai. Các 
bức tranh về căn nhà trống rồng của cô đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Ấn 
tượng sâu sắc nhất trong tôi về cuốn truyện đó là tất cả những đồ đạc chất 
trong nhà đều sẽ trở thành hung khí khi xảy ra động đất. Và chúng ta có 
nguy cơ bị giết chết bởi chính những món đồ mà chúng ta vẫn rất trân 
trọng. Hay khi có sóng thần thì những món đồ đấy cũng sẽ bị cuốn trôi đi 
và bị phá hỏng. 

Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản được gọi là thảm họa nghìn 
năm mới có một lần. Tính đến năm 2000, ở Nhật Bản chỉ có 20 người 
khoảng 100 tuổi đang sống. Và sau thảm họa nghìn năm mới có một lần 
ấy, trong số hai mươi cụ ông cụ bà đó, có hai người đã bị chôn vùi trong 
động đất. Theo bạn, đấy là con số lớn hay nhỏ? 

Đến đây, tôi xin nhắc lại các điều kiện để hình thành trào lưu lối sống 



tối giản một lần nữa. 


• Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. 

• Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá 

nhiều đồ dùng vẫn có thể hoàn thành công việc. 

• Thảm họa động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản. 

Khi nhìn vào điều này, ta có thể thấy, lối sống tối giản được hình 
thành như một lẽ tất nhiên vạy. 

Trở thành một người sống tối giản không đơn giản chỉ vì mơ ước về 
một cuộc sổng đơn giản, mà còn vì những lý do rất thực tế khác. Đó chính 
là cảm nhận của tôi khi trở thành người sống tối giản. 

Chúng ta sở hữu tất cả những món đồ mà mình mong ước 

Trong chương này, tôi muốn nói với bạn về quá trình: “Vì sao chúng 
ta lại chất nhiều đồ đạc trong nhà”. Khi hiểu về quá trình này rồi, bạn sẽ dễ 
dàng hơn trong việc giảm bớt đồ đạc. 

Trước đây, tôi hay sắm cho mình tất tần tật những đồ dùng cần thiết 
trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống đấy khác xa với 
cuộc sống mà tôi mong ước. 

Con người luôn chìm đắm trong suy nghĩ: “Khác xa với lý tưởng”. Và 
khi nhìn vào thực tế không như trong mơ ấy, ta chỉ ôm trong lòng cảm giác 
bất hạnh mà thôi. Khi không có những thứ như mình mong muốn, tôi 
cũng cảm thấy bất hạnh như vậy. 

Dù tôi có một căn phòng to với một chiếc 

sô pha bọc da, hay một ban công rộng với mái che có thể tổ chức tiệc 
ngoài trời thì đấy vẫn không phải là một chung cư cao tầng có thể ngắm 
cảnh đêm trong thành phố. Lúc đấy, tôi chỉ thấy giấc mơ của mình chẳng 
thể thành sự thật được. 

Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, thực ra giấc mơ của tôi đã 
hoàn toàn trở thành sự thật rồi. Tại sao lại như vậy, để tôi giải thích cho 
bạn nhé. 

Ví dụ như trong công việc. Chúng ta đi phỏng vấn ở nhiều công ty và 
đi làm ở công ty trúng tuyển. Đó có thể không phải là nguyện vọng thứ 
nhất của bạn, thậm chí cũng chẳng phải nguyện vọng thứ hai, thứ ba. Công 
ty cũng không hoạt động trong lĩnh vực bạn muốn làm, thậm chí có thể 
bạn làm chỉ để trang trải cuộc sống mà thôi. Thế nên lúc nào bạn cũng ca 
thán về sếp, về công ty của bạn và trong đầu luôn nghĩ đến lúc chuyển việc. 
Tuy nhiên, khi đã gửi hồ sơ và đi phỏng vấn tức là bạn đã nghĩ: Mình 
muốn làm ở đây. Nếu nghĩ: “Tuyệt đối không muốn làm” thì bạn đã không 



đi phỏng vấn rồi. Có thể tại một thời điểm nào đó, bạn từng muốn làm việc 
trong công ty và khi nhận được thông báo trúng tuyển, chắc chắn bạn đã 
rất vui. 

Ngôi nhà mà tôi đang sống cũng vậy. Tôi đã sống 10 năm trong ngôi 
nhà này, 10 năm trước tôi chỉ có tâm nguyện là làm thế nào cũng phải 
chuyển đến đây, nó là ngôi nhà mà tôi đã phải kiếm rất lâu mới thấy. Đến 
giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã hạnh phúc đến thế nào khi được chuyển 
vào đây. Lúc đó tôi hạnh phúc vì tìm thấy ngôi nhà có thiết kế đầy đủ, tiện 
nghi chứ không phải vì giá tiền của nó. Thậm chí tôi còn thấy háo hức khi 
bắt đầu khám phá khu phố trong mơ này. Thế nhưng, 10 năm sống trong 
căn nhà này, tôi dần thấy khó chịu với sự chật chội, cũ kỳ của căn phòng. 
Giấc mơ 10 năm trước của tôi đã trở thành hiện thực rồi, nhưng tại sao tôi 
lại luôn cảm thấy bất mãn đến vậy? 

Điều này cũng đúng với mấy đồ dùng của tôi. 

Ví dụ như quần áo. Trước đây lúc nào tôi cũng có cảm giác: “Không 
còn bộ nào để mặc ra ngoài nữa”. 

Vào ngày nghỉ là tôi là dành trọn một ngày để mua sắm. Mặc dù người 
đã mệt rã rời, nhưng tôi vẫn không ngừng nhét những bộ quần áo mình 
thích vào giỏ hàng. Khi về nhà, tôi diện thử từng bộ một và tự ngắm trước 
gương. Ngày hôm sau, khi lần đầu diện mấy bộ mới mua ra ngoài, tôi cảm 
thấy thật tự tin và thích thú. Có lẽ lúc đó tôi chỉ có một nguyện vọng là có 
trong tay tất cả những bộ quần áo yêu thích dù phải trả bao nhiêu chăng 
nữa. Và quả thực là những bộ quần áo tôi thích thì chất đầy thành núi, ấy 
thế mà lúc nào tôi cũng tự thấy là “chẳng còn bộ nào để mặc ra ngoài nữa”. 

Cũng tương tự như vậy, hầu hết chúng ta đều thỏa được lòng mong 
ước của mình, nhưng tại sao chẳng bao giờ chúng ta cảm thấy đủ và luôn 
cảm thấy mình thật bất hạnh? 

Tác hại của thói quen 

Chắc câu trả lời này ai cũng hiểu được. Chúng ta đã “quen” với những 
món đồ mong ước mà mình có trong tay. Dần dần, “thói quen” sẽ trở 
thành “điều hiển nhiên”, và cuối cùng ta sẽ cảm thấy “chán ngấy”. 

Bạn mới mua một chiếc váy. Lần đầu tiên mặc nó, bạn cảm thấy thật 
thích, thật hạnh phúc. Nhưng sau năm lần mặc, bạn cảm thấy “quen” 
thuộc và cảm giác hạnh phúc vơi dần đi. Sau 10 lần mặc, chiếc váy thành 
một thứ “bình thường” trong tủ quần áo của bạn. Và sau 50 lần mặc nó, 
bạn cảm thấy chán ngấy rồi. Theo quá trình từ quen thuộc đến bình 
thường rồi chán ngấy ánh sáng lấp lánh của mong ước được thực hiện cũng 
dần biến thành màu đen, món đồ cũng theo đó mà trở thành thứ chẳng 
đáng để ý đến. Đó chính là chu trình từ quen thuộc đến chán nản. 



Mặc dù tất cả mong muốn của chúng ta đều thành hiện thực, nhưng 
do quá trình biến đổi từ quen thuộc đến chán nản kể trên mà ta chẳng bao 
giờ vừa lòng với những gì đang có. 

Tóm lại, nếu không có cảm giác quen thuộc thì chúng ta vẫn có thể 
tiếp tục thấy hạnh phúc với những đồ dùng ưa thích của mình. Nếu cảm 
thấy thỏa mãn với những món đồ đang có, thì chúng ta sẽ không tích thêm 
đồ mới nữa. Có thể thấy, cảm giác quen thuộc này nguy hiểm đến dường 
nào. 

Tại sao con người chỉ luôn muốn những thứ mới mẻ? 

Khi nói về cảm giác quen thuộc này, trước hết ta cần phải nhìn nhận 
lại cơ cấu cảm nhận của con người. Có thể đây là một câu chuyện hơi lằng 
nhằng, nhưng nó là một chủ đề lớn trong cuốn sách này nên tôi hi vọng 
bạn sẽ chú ý tới nó. 

Bản chất của hệ thần kinh con người là cơ cấu tìm ra sự “thay đổi” giữa 
các kích thích. Đó là sự thay đổi khi chuyển từ kích thích này sang kích 
thích khác. 

Tôi có thể đưa cho bạn một ví dụ dễ hiểu hơn. Mùa thu cũng là lúc 
mùa tắm biển đã kết thúc. Nhưng nhìn thấy biển, bạn đột nhiên lại có ý 
nghĩ: Ôi, biển xanh như mùa xuân, mình muốn tắm biển ở đây quá. Và thế 
là bạn cứ thế chạy xuống biển. Nhưng ngay lập tức bạn sẽ phải kêu lên: Ôi, 
lạnh quá! Vì nước lạnh hơn bạn tưởng rất nhiều. Lúc này hệ thần kinh của 
bạn đã tìm thấy sự chênh lệch giữa nhiệt độ trên bờ và nhiệt độ trong nước 
biển và tiếp nhận một kích thích là lạnh. Tuy nhiên, nếu ngâm mình một 
thời gian trong nước biển, bạn sẽ quen với kích thích này và sẽ nói: ô, 
nhưng mà để một lúc thì cũng ấm phết. 

Trường hợp một người đang ngủ trên sô pha, một người khác tắt ti vi 
đi thì ngay lập tức anh ta sẽ tỉnh lại và bảo: “Tôi đang xem mà” cũng giống 
như vậy. (Chắc chắn là người tắt tivi sẽ nghĩ: “Rõ ràng là đang ngủ mà!”). 

Trong trường hợp này, ban đầu khi để tivi mở thì sẽ rất sáng, tiếng 
cũng rất to, thông thường sẽ rất khó ngủ. Nhưng qua một thời gian, người 
này sẽ “quen” với kích thích như vậy và có thể ngủ rất ngon. Thậm chí, khi 
người này đã quen với trạng thái này rồi, nếu đột nhiên tắt tivi, tức là 
không còn kích thích nữa, thì anh ta sẽ nhận ra sự khác biệt và chợt tỉnh 
lại. 

Hệ thống thần kinh con người không tập trung vào khối lượng kích 
thích, mà tập trung vào sự khác biệt khi kích thích thay đổi. Trong trường 
hợp trên, kích thích đến từ tivi là khá lớn, nhưng người này đã quen với 
kích thích nên hoàn toàn có thể ngủ ngon. Ngược lại, khi không còn kích 
thích từ âm thanh hay độ sáng của ti vi, anh ta sẽ tỉnh dậy vì thay đổi kích 



thích. Trường hợp này cũng giống như việc một đứa trẻ đang ngủ trưa bị 
tỉnh giấc vì tiếng bước chân vậy. Chỉ có điều là trình tự thì ngược lại. 

Để hệ thần kinh con người nhận ra được kích thích cần có sự chênh 
lệch giữa hai trạng thái. Ví dụ như tắt chiếc tivi đang mở (chênh lệch từ có 
kích thích sang không có kích thích), hay đứa trẻ đang ngủ bị thức giấc vì 
tiếng bước chân (từ không có kích thích sang có kích thích), hoặc có thể là 
bị tỉnh giấc do đổi kênh tivi (từ kích thích này sang một kích thích khác), 
hoặc thậm chí là tỉnh giấc do tăng âm lượng tivi (từ có kích thích sang kích 
thích lớn hơn)... 

Quay lại với vấn đề về những mong muốn hay đồ dùng mà ta có được, 
cảm giác không thỏa mãn của bản thân là do hệ thần kinh của chúng ta 
nhận thấy không còn chênh lệch giữa các kích thích như trên. Lúc nào 
cũng chỉ thấy một đồ vật đấy thôi thì hệ thống thần kinh không thể nhận ra 
sự chênh lệch, dẫn đến cảm giác quen thuộc, tiếp đó là cảm giác hiển 
nhiên và cuối cùng là cảm giác chán nản. 

Tại sao các cô gái lại không thỏa mãn với những chiếc nhẫn? 

Quá trình từ quen thuộc đến chán nản này có thể ảnh hưởng xấu đến 
mọi mặt trong đời sống chúng ta. 

Đơn giản như bạn mua được tất cả những bộ quần áo mà bạn luôn 
muốn có, nhưng rồi bạn nhanh chóng thấy chúng xấu xí và tự nhủ: chẳng 
có cái nào mặc được cả. Hay bạn không còn tìm thấy niềm vui trong công 
việc mà bạn vốn rất mãn nguyện khi có nó. Hoặc cũng có thể là bạn thấy 
chán gương mặt đã được phẫu thuật thẩm mỳ của mình và lại tiếp tục phẫu 
thuật. Dù có quen với mấy người bạn gái rồi nhưng bạn vẫn tiếp tục chạy 
theo cô khác. Hay chia tay với cô gái mà mình đã từng thề sẽ ở bên nhau 
dù ốm đau hay mạnh khỏe... Tất cả những việc đó đều là do ảnh hưởng của 
quá trình “thói quen chán nản”. 

Nếu bạn tặng cho một bé gái chiếc nhẫn nhựa, cô bé sẽ sung sướng 
ngay lập tức. Nhưng dần dần, cô bé ấy sẽ vứt chiếc nhẫn đó qua một bên, 
thậm chí còn thấy chán chiếc nhẫn 50 nghìn yên mua từ tiền tiêu vặt tiết 
kiệm, sau đó là đến chiếc nhẫn 300 nghìn yên mua từ tiền lương của mình. 
Có lẽ dù có được chiếc nhẫn nổi tiếng nhất, đắt giá nhất thế giới thì cô gái 
ấy cũng sẽ chán nó mà thôi. 

Còn với bé trai mà nói, ngày đầu khi có được một chiếc ô tô đồ chơi, 
các cậu bé sẽ nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng cậu cũng sẽ chán nó, chán 
cả những chiếc ô tô đồ chơi khác. Vì chán nên cậu sẽ nhanh chóng vứt bỏ 
chúng đi. 

Khi cảm thấy quen thuộc đến phát chán những món đồ của mình, bạn 
không còn bị nó kích thích nữa. Hệ thống thần kinh xác nhận trạng thái 



giống nhau ở mọi lúc, mọi nơi nên bạn không còn thấy sự chênh lệch giữa 
các kích thích nữa. Và để tạo ra sự chênh lệch đó, chỉ còn cách là tắt kích 
thích đó đi, thay đổi nó, tăng thêm kích thích hay làm nó lớn thêm. 

Nếu áp vào đồ vật thì bạn cần phải mua một món khác (thay đổi kích 
thích), mua nhiều hơn (tăng thêm kích thích) hay mua những thứ đắt hơn 
(làm kích thích lớn hơn). 

Làm thế nào để động viên một Honda Keisuke đã thất bại tại World 
Cup? 

Từ vấn đề “quen thuộc chán nản”, có một vấn đề còn rắc rối hơn nữa. 
Quen thuộc hay chán nản đều chỉ là cảm giác của riêng một cá nhân. Nếu 
nhìn từ góc độ của người khác ta sẽ thấy ngần đấy thứ là quá mỹ mãn trong 
cuộc sống này. Một chiếc nhẫn 50 nghìn yên, một chiếc ô tô Nhật, tại sao 
chỉ có chủ sở hữu mới thấy không thỏa mãn nhỉ? Đó là bởi việc so sánh các 
kích thích để nhìn ra sự chênh lệch chỉ xảy ra ở người sở hữu đồ vật thôi. 

Ví dụ: tình trạng của cầu thủ Honda Keisuke ngay sau thất bại ở 
World Cup. Anh ấy đã thất vọng và ngồi thừ người trong phòng thay đồ. 
Nếu tôi có ở đó, tôi sẽ nói: Mặc dù anh đã thua trong trận đấu nhưng 
không sao đâu, hãy vui lên chứ. Tiền lương của anh là mấy trăm triệu, xe 
anh đi là Ferrari. Sau khi giải nghệ, anh có thể đi vòng quanh thế giới, 
cũng có thể làm huấn luyện viên. Tương lai của anh chẳng có gì để phải lo 
lắng cả. Anh cứ nhìn tôi mà xem. Thế nên hãy vui lên nhé. 

Dù có nghĩ kiểu gì thì anh ấy cũng không thể bị thuyết phục bởi mấy 
câu nói ấy của tôi và cũng chẳng thể bình tĩnh trở lại. Và anh ấy cũng sẽ 
chẳng nói với tôi những câu như: ừ nhỉ! Dù có so sánh với ai đi nữa thì tôi 
cũng may mắn hơn họ nhiều. Tôi còn có bao nhiêu thứ tốt nữa. Cảm ơn 
anh nhé, tôi ổn rồi... 

Bởi việc so sánh chỉ có trong đầu chính chúng ta chứ không phải do 
bất cứ ai làm hộ được. Và nếu Honda Keisuke không thắng trong trận đấu 
thì anh ta không thể thỏa mãn được bản thân. 

Niềm vui chiến thắng có thể kéo dài đến ba tiếng? 

Tốc độ chuyển từ “kích thích” sang “quen thuộc” diễn ra khá nhanh. 
Đã từng có một cuộc phỏng vấn vận động viên Andre Agassi, người từng 
giành được bổn giải Grand Slam. Sau chiến thắng ở giải Wimbledon năm 
1992, Andre Agassi đã nói: Chiến thắng của tôi chỉ có vài người biết đến. 
Chiến thắng này cũng không bù lại được cho những thất bại cay đắng mà 
tôi từng gặp phải. Niềm vui chiến thắng không kéo dài bằng sự đau đớn 
trong thất bại. Vậy nên không thể nói chúng bằng nhau được. 

Trong các cuốn sách của Tal Ben-Shahar, nhà tâm lý học được sinh 
viên yêu thích ở Đại học Harvard cũng đề cập điều tương tự. Năm 16 tuổi, 



ông giành ngôi quán quân trong giải Squash Israel Champion. Đây là 
thành quả thu được sau quá trình luyện tập suốt 5 năm, mồi ngày sáu 
tiếng của ông. Tuy nhiên, sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, khi ông trở về 
nhà, ông không còn cảm thấy niềm vui chiến thắng khi giấc mơ thành hiện 
thực. Và theo ông, niềm vui chiến thắng trong ông chỉ kéo dài ba tiếng 
đồng hồ mà thôi. 

Kể cả khi đạt được mục tiêu vĩ đại nào đó mà ít ai có thể thành công 
thì bạn cũng sẽ quen ngay với niềm vui to lớn đấy thôi. 

Bill Gates có thể ăn sáu bữa một ngày không? 

Có một sự thực là dù bạn có nhận được cái nhẫn 10 nghìn yên, 30 
nghìn yên hay 50 nghìn yên thì cảm giác sung sướng khi nhận được chúng 
cũng đều giống nhau. Niềm vui khi bạn nhận được chiếc nhẫn 50 nghìn 
yên cũng không hề gấp năm lần niềm vui khi nhận được chiếc nhẫn 10 
nghìn yên đâu. Nụ cười của bạn cũng chẳng tươi hơn năm lần và niềm vui 
đấy cũng chẳng kéo dài gấp năm lần được. Giá trị của đồ vật có thể không 
có giới hạn nhưng tình cảm của con người thì có. 

Nếu niềm vui khi bạn nhận được chiếc nhẫn 50 nghìn yên thực sự 
nhiều hơn gấp năm lần khi nhận được chiếc nhẫn 10 nghìn yên thì chúng 
ta có thể hạnh phúc hơn chỉ với tiền bạc, vật chất. Dù bạn giàu có như thế 
nào chăng nữa, dù bạn có nhiều tài sản đến đâu, thì sự giàu có đấy cũng 
chẳng khác gì với niềm vui hiện tại bạn đang cảm nhận được. Và dù có sắm 
được nhiều đồ đến đâu, bạn cũng không thấy thoải mái bởi niềm vui khi có 
đồ mới trong tay cũng chỉ như những niềm vui nhỏ bé hằng ngày khác mà 
thôi. 

Cũng giống như tình cảm, cơ thể chúng ta cũng có giới hạn nhất định. 
Dù có là người giàu có nhất thế giới như Bill Gates thì dạ dày của ông ấy 
cũng giống như chúng ta mà thôi. Dù có trở thành người như Bill Gates thì 
bạn cũng không thể ăn đến sáu bữa một ngày được. Và thời gian một ngày 
của bạn cũng không thể tăng lên 25 tiếng. 

Chức năng của một chiếc đồng hồ Apple Watch có giá gấp 50 lần? 

Nếu xét về chức năng của đồ vật thì tôi có thể nói chúng có chức năng 
như nhau. Một chiếc xe thể thao 10 triệu yên cũng không thể phóng nhanh 
hơn 10 lần so với một chiếc ô tô bình thường giá một triệu yên được. Bạn 
chỉ cần phóng nhanh gấp đôi bình thường thôi là đã bị bắt rồi. Tương tự 
như thế, một chiếc đồng hồ Apple Watch giá hai triệu yên so với chiếc 40 
nghìn yên thì pin của nó cũng không lớn hơn gấp 50 lần và tốc độ xử lý 
cũng không nhanh hơn 50 lần được. 

Khi so sánh chức năng của đồ vật, nếu một chiếc xe có giá đắt gấp hai 
có thể chạy nhanh hơn hai lần, hay một chiếc áo khoác đắt gấp hai có thể 



giữ ấm tốt hơn hai lần thì chúng ta có thể hạnh phúc với tiền bạc, của cải 
này rồi. Nhưng đáng tiếc là sự thật lại không phải như vậy. 

Cơ chế bẩm sinh của mồi người đi từ “quen thuộc đến chán nản” nếu 
chỉ nhìn từ khía cạnh vật chất thì hơi thiếu sót. Chính nhờ có chế độ “quen 
thuộc” này mà khi con người gặp khó khăn, cản trở có thể vượt qua nó và 
tiến về phía trước. Con người không chỉ biết quen với sự thuận lợi mà còn 
có thể quen được với những khó khăn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trong phạm 
vi nguyên nhân khiến gia tăng đồ đạc thì cơ chế này hiển nhiên đã gây ra 
tác động xấu đến chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề này. 

Tình cảm trong tương lai là không thể dự tính được 

Như vậy dù bạn có sắm thật nhiều thứ thì bạn cũng sẽ nhanh chóng 
chán chúng mà thôi. Kể cả khi có đủ những thứ mà theo người khác là quá 
mỹ mãn rồi thì một lúc nào đó bạn cũng sẽ không ưng chúng nữa. Cứ nghĩ 
theo cách này thì bạn sẽ thấy dù sau này có thêm món đồ nào nữa thì bạn 
cũng sẽ thấy chán mà thôi. 

Vậy tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục mua thêm đồ và lặp lại quá trình 
“không chán” đến “chán”? Lý do chính là con người thường dự đoán tình 
cảm “tương lai” theo tình cảm “hiện tại”. Trong số các loài động vật, chỉ có 
con người là có thể dự đoán được tương lai, nhưng khoảng cách tương lai 
đó thực sự lại rất ngắn. Bạn đã bao giờ đi siêu thị sắm đầy mọi thứ trong 
tình trạng đói bụng chưa? Hay bạn đã bao giờ hối hận khi gọi một bàn đồ 
nhắm ở quán rượu với cái bụng rồng chưa? Nguyên nhân của những việc 
này là do bạn đã phán đoán nhầm về tình trạng của bạn trong tương lai 
dựa trên tình trạng cái bụng rồng ở hiện tại của bạn. Con người cho rằng 
mình có thể dự đoán trước được tương lai, nhưng thực tế là ngay cả tương 
lai sau 30 phút chúng ta cũng không đoán được. 

Ngày hôm trước bạn uống thật nhiều rượu và say đến tận ngày thứ 
hai. Ôm cái đầu nặng như đá, bạn thề là: Không bao giờ uống đến mức này 
nữa. Hầu như ai cũng như vậy cả. Nhưng thực tế, sau khi hết đau đầu, bạn 
lại uống đến say mèm như vậy. 

Giữa mùa hè nóng nực, bạn không thể nào tưởng tượng được cảm giác 
ấm áp trong căn phòng có máy sưởi giữa mùa đông. Và giữa mùa đông rét 
mướt, bạn không thể tưởng tượng được cảm giác điều hòa mát lạnh mùa 
hè. Dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, con người vẫn cứ dựa vào 
“hiện tại” để dự đoán “tương lai”. 

Niềm vui khi mặc chiếc áo khoác lần thứ 10 

Con người là loài duy nhất trong các loại động vật có thể dự đoán được 
tương lai. Tuy nhiên khả năng này chỉ phát huy khi phán đoán trong thời 
gian ngắn mà thôi. Ví dụ như khi gặp phải kẻ địch đáng sợ, ta nên trốn đi 



hay nên chiến đấu. Khi săn mồi ta nên bắt chúng ở hướng nào thì được... 
Con người không thể nhìn thấy trước tương lai của vài năm sau được. Và 
thực tế thì phạm vi suy đoán còn ngắn hơn so với những gì chúng ta nghĩ. 

Bạn hãy xem lại ví dụ sau. Bạn ra ngoài để mua quần áo. Và bạn chỉ 
ưng duy nhất có một chiếc áo khóa này. Nếu so với cái áo tồi tàn bạn đang 
mặc trên người thì từ màu sắc đến kiểu dáng chiếc áo này đều thật tuyệt, 
về nhà, bạn mặc ngay nó lên người và niềm hạnh phúc này vẫn không thay 
đổi. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là dù bạn có thấy được “cảm giác lần 
đầu tiên mặc chiếc áo”, nhưng bạn cũng không thể nào đoán được “cảm 
giác sau khi đã quen và mặc chiếc áo đến lần thứ 10” hay “cảm giác chán 
nản khi mặc chiếc áo sau một năm”. 

Lúc chưa sắm đồ về thì bạn khó có thể tưởng tượng ra được quá trình 
từ “quen thuộc” đến “chán nản” sau khi đã có nó. Khi chưa có món đồ nào 
đó, bạn luôn muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc ngay khi có nó cho đến về 
sau. Đó chính là một trong số các nguyên nhân tạo nên vòng tròn luẩn 
quẩn khiến bạn ngày càng thích mua đồ, đồ càng nhiều bạn lại càng muốn 
mua tiếp. 

Nguyên nhân khiến đồ trong nhà nhiều lên hơi phức tạp một chút nên 
hãy cùng tôi tóm gọn lại nào. 

Chúng ta luôn có trong tay tất cả những món đồ mà mình từng mong 
muốn. Tại sao vậy? Đó là vì mọi thứ xung quanh chúng ta đều là những 
món đồ mà từng có một thời điểm nào đó chúng ta muốn có. Chẳng có 
món đồ nào mà khi mua về bạn lại thấy: Chẳng thích một chút nào! Hoàn 
toàn chẳng muốn nó gì cả... 

Tuy nhiên, khi đã có món đồ đó rồi, theo thời gian bạn sẽ cảm thấy từ 
“quen thuộc” đến “chán nản”. Chính vì thế bạn lại muốn có một thứ gì đó 
mới lạ để kích thích bạn. Bạn cần những thứ có giá trị hơn nữa để tạo nên 
kích thích lớn hơn. Và bạn cũng muốn tạo kích thích nhiều hơn nên bạn sẽ 
tăng lượng đồ đạc trong nhà. Dù có là đồ mới mua thì bạn cũng sẽ ngay lập 
tức quen với nó và nhanh chán nó mà thôi. Sau đó bạn sẽ tiếp tục tìm 
những đồ mới khác. 

Dù cho người khác có cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, thì chỉ có mình 
bạn mới so sánh những kích thích này và cũng chỉ có mình bạn mới tạo ra 
những chênh lệch trong các kích thích. Một chiếc xe ô tô trong nước giá 
một triệu yên, xét về tính năng thì bất cứ ai cũng có thể hài lòng, chỉ có chủ 
chiếc xe là không thấy thỏa mãn mà thôi. 

Thêm vào đó, dù bạn có sắm đồ mới để tạo ra những kích thích khác 
biệt cho bản thân, thì niềm vui khi bạn có nó cũng chẳng khác với cảm 
giác của bạn hiện tại. Trong cảm giác hạnh phúc, vui sướng có một “giới 



hạn”. Dù bạn có mua đồ đắt đến mấy thì niềm vui lúc mua về cũng không 
tăng lên cùng giá tiền của nó. Khi nhận chiếc nhẫn 50 nghìn yên, nụ cười 
của bạn cũng không tươi tắn hơn năm lần so với khi nhận được chiếc nhẫn 
10 nghìn yên được. Dù có cất công mua đồ thật tốt thì niềm vui bạn cảm 
nhận được nhỏ bé hơn nhiều so với bạn tưởng tượng và nó hầu như không 
thay đổi. Chính vì vậy, bạn cảm thấy không thỏa mãn và lại tiếp tục tìm đồ 
mới. 

Giống như niềm vui không tăng cùng giá cả, tính năng của đồ vật 
cũng không tăng lên. Một chiếc áo khoác đắt gấp đôi bình thường cũng 
không ấm hơn gấp hai lần được. Vì thế bạn lại không thể thỏa mãn bản 
thân, bạn lại hi vọng món đồ sau đó sẽ giúp bạn đáp ứng được mong muốn 
của mình và lại mua một cái khác. 

Mặc dù tất cả các món đồ đều trải qua quá trình “quen thuộc” rồi 
“chán nản”, nhưng bạn có thể dự đoán được cảm giác trong tương lai từ 
những cảm xúc hiện tại của bạn. Tuy nhiên, tương lai đó cũng chỉ là tương 
lai rất gần với chúng ta mà thôi. Bạn không thể nào biết được cảm xúc của 
mình sau một thời gian dài khi mà bạn đã chán món đồ đó rồi. Cũng 
chính vì vậy, bạn lại cảm thấy không thỏa mãn và lại tìm đồ mới. 

Chúng ta dần dần bị cuốn vào trong vòng tròn vĩnh viễn đó và đồ đạc 
trong nhà cứ dần dần nhiều lên. Đồ đạc được tích nhiều bao nhiêu cũng là 
bấy nhiêu thời gian bạn cảm thấy không thỏa mãn. Thậm chí bản thân bạn 
cũng hiểu được là dù có tiếp tục như vậy bạn cũng chẳng thấy hài lòng, 
nhưng bạn vẫn hi vọng vào món đồ tiếp theo của mình. Và thật đáng tiếc 
khi phải nói với bạn rằng bạn không cảm thấy hạnh phúc chính vì bạn đã 
rơi vào vòng tròn luẩn quẩn này đó. 

Đồ đá, đồ gốm đã từng là món đồ thiết yếu 

Tại sao chúng ta lại sắm nhiều đồ về nhà đến vậy? Bạn hãy cùng tôi 
tìm hiểu thêm một chút nữa nhé. 

Từ thời xa xưa, khi con người sử dụng những món đồ làm từ đá, thì 
những món đồ này được sử dụng hết các khả năng tuyệt vời của nó, và nó 
là dụng cụ đúng nghĩa. Và những dụng cụ đồ đá đó đã trả công cho chúng 
ta xứng đáng với thời gian, công sức chúng ta dành để làm ra chúng. 
Những công việc nặng nhọc như săn thú, lột da... nhờ có đồ đá mà nhẹ 
nhàng hơn rất nhiều. Dù có mất một ngày để làm được một dụng cụ đồ đá 
thì thời gian bạn có thể tiết kiệm được sau này nhiều hơn thế rất nhiều. 
Nói cách khác, so với công sức bạn bỏ ra để làm dụng cụ đồ đá, thứ bạn 
nhận lại nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, một khi làm xong một dụng cụ 
bằng đá, bạn không cần tốn công sức để bảo quản nó. Quả thực, đồ đá đã 
từng là đồ vật thiết yếu với con người. 



Phát triển hơn chút nữa, con người có thể sử dụng đồ gốm. Vào thời 
đó, con người có hái được quả để ăn hay không, có săn được thú hay không 
hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Khi hỏa hoạn, thiên tai xảy ra, tất cả 
đều bị xóa sạch. Con người thời đó cũng không biết khi nào sẽ xảy ra cái gì, 
nên tốt nhất là hãy cất đồ ăn dự trữ vào đồ gốm. Thời đó, đồ gốm cũng là 
dụng cụ thiết yếu trong đời sống con người. 

Trải qua thời gian thay đổi, ngày nay, có không ít các vật dụng không 
được sử dụng đúng chức năng của nó mà lại dùng cho mục đích khác. 
Thêm vào đó, việc sở hữu những món đồ trên mức cần thiết sẽ lấy đi của 
bạn lượng lớn thời gian và công sức để bảo quản nó nguyên vẹn. Và con 
người đang phải làm việc cật lực để phục vụ cho những món đồ không cần 
thiết trong cuộc sống của mình. Những món đồ không được sử dụng đúng 
nghĩa là dụng cụ như đồ đá, đến một lúc nào đó sẽ trở thành chủ nhân của 
chính chúng ta. 

Những món đồ dùng để “thể hiện giá trị của bản thân” 

Bạn có nhiều đồ không cần thiết như vậy để làm gì? Mục đích thực sự 
khi bạn muốn có ngần đấy thứ là gì? Chúng ta hãy đi từ kết luận của vấn 

đề. 

Mục đích đó chính là “thể hiện giá trị của bản thân”. 

Chúng ta luôn muốn thể hiện giá trị của bản thân mình cho mọi người 
thấy qua những món đồ của mình. 

Bất cứ ai cũng được cài đặt ứng dụng “cô đơn” 

Tiếp theo, tôi sẽ giải thích từ đầu cho bạn. 

Con người là loài động vật có tính xã hội và hoạt động theo quần thể. 
Nếu so sánh với các loài động vật lớn, con người không có lực cánh tay 
khỏe, không có móng, sừng sắc nhọn, và có lẽ cũng không ai có thể tự 
mình bắt được voi ma mút cả. Chính vì vậy, để sinh tồn, loài người cần 
sống theo bầy đàn. 

Khi con người tách ra khỏi quần thể để hoạt động độc lập, một ứng 
dụng tên là “cô đơn” đã được cài đặt khiến chúng ta cảm thấy cô độc, lẻ loi. 
ứng dụng “cô đơn” này có tác dụng đưa ra lời cảnh báo khi chúng ta có 
một mình như: hay quay lại với mọi người, hay hên hệ với một ai đó... ứng 
dụng này dù có làm cách nào cũng không xóa đi được, vì nó được cài đặt 
mặc định trong mồi người nên dù bạn có muốn cũng không thể làm gì. 

Nồi cô đơn của chó và mèo 

Chúng ta hãy cũng nhìn vào sự khác nhau giữa chó và mèo. Mèo có 
thể ở nhà một mình khi bạn vắng nhà mà không buồn chán gì, còn chó thì 
không. Nếu bạn để một chú chó ở nhà một mình trong thời gian dài, nó sẽ 
sủa loạn xạ và chạy khắp nơi trong nhà. Người ta cũng cho rằng một chú 



chó bị bỏ lại trong thời gian dài và bị cô đơn một mình sẽ mắc bệnh trầm 
cảm. 

Và sự thực là loài gần gũi với chó không phải là loài mèo chuyên sống 
một mình mà chính là con người. Giống như loài chó, con người có những 
hành động mang tính xã hội, theo tập thể. Chính vì vậy, con người có thể 
cảm nhận được sự cô đơn. Và nỗi cô đơn không phải là vấn đề của riêng 
một người mà là vấn đề của tất cả mọi người. 

Dù bạn có là ai đi chăng nữa, dù trông bạn thật vui vẻ với bạn bè hay 
có một gia đình hòa thuận, bạn cũng không thể xóa bỏ sự cô đơn mãi 
được. Một lúc nào đó, nỗi cô đơn sẽ bất chợt ghé thăm bạn. Có lẽ sẽ có 
nhiều người than phiền rằng: Tôi cô đơn quá! Nhưng bạn cũng không cần 
quan tâm đến nó đâu, vì chẳng có ai có thể xóa hoàn toàn cái ứng dụng “cô 
đơn” này. Ai cũng bị mặc định cài đặt ứng dụng này, nó sẽ tự khởi động và 
bạn sẽ bị nó làm phiền rất nhiều đấy. 

Con người là loài động vật sống theo tập thể và sinh hoạt trong một xã 
hội. Và muốn được chấp nhận trong xã hội đấy, chúng ta cần phải có “giá 
trị nào đó” để phục vụ cho xã hội hay tập thể. Nếu dưới sự nhìn nhận của 
người khác, bạn không thể tìm thấy “giá trị của bản thân” thì bạn không 
thể tồn tại được. 

Một nguyên nhân lớn dẫn đến căn bệnh trầm cảm hay tình trạng tự 
sát đó là suy nghĩ “bản thân không có giá trị”. Loài chó cũng giống như 
vậy. Nguyên nhân khiến một chú chó bị trầm cảm khi phải ở một mình 
trong thời gian dài là do khi không có người, nó không có ai để khẳng định 
giá trị của bản thân. 

Thật đáng tiếc là loài chó không thể viết lên Twitter những bài như “Ở 
nhà một mình” giống con người. Chúng cũng chẳng thể viết bài trên các 
mạng xã hội khác kiểu như: “Tin buồn. Chủ nhân đi vắng nên tôi chỉ có 
một mình” để được mọi người chia sẻ nỗi buồn. Rồi chúng cũng không biết 
dùng mạng xã hội để trò chuyện với các chú chó khác được. Không có kỹ 
thuật nào giúp chúng chữa khỏi bệnh cô đơn dù chỉ là một chút. Chính vì 
vậy, ta chỉ cần hơi sao lãng là chúng sẽ bị bệnh ngay. 

Quá đông người tự sát 

Có nguồn tin cho rằng số người mắc bệnh trầm cảm ở Nhật Bản lên 
đến 10 triệu người, và hằng năm có hơn 25 nghìn người tự sát. Trong thảm 
họa động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản năm 2011, có khoảng 20 
nghìn người đã thiệt mạng. Vậy nguyên nhân nào đã khiến số người tự kết 
thúc cuộc sống của chính mình mồi năm lại nhiều hơn số người thiệt mạng 
vì thiên tai nghìn năm mới có một lần. 

Hiện nay, Nhật Bản là nước phát triển và không có chiến tranh. Thế 



nên chắc hẳn là không nhiều người phải lo lắng vì những nhu cầu tối thiểu 
như giấc ngủ hay an toàn của bản thân. 

Người ta thường nói “làm việc để kiếm miếng ăn”. Nhưng nếu theo 
nghĩa đen của từ “miếng ăn” này thì ở Nhật chỉ có khoảng vài chục người 
chết đói mà thôi. Vậy tại sao lại có đến 25 nghìn người chết mồi năm? 
Nguyên nhân là gì? 

Khi con người không còn thấy “bản thân mình có giá trị nào đó”, họ 
sẽ không sổng tiếp được nữa. 

Khi họ nghĩ rằng mình không có giá trị gì trong xã hội này, họ sẽ 
không còn nghị lực làm việc và thậm chí là không còn động lực để sống. 
Phía trước họ chỉ có hai điểm đến là bệnh trầm cảm và tự sát. Thế nên, để 
có thể tiếp tục cuộc sống này, đừng bao giờ đánh mất tình yêu với chính 
bản thân mình. 

Chính vì lý do trên mà mong muốn được công nhận “bản thân có giá 
trị” chỉ xếp sau các nhu cầu sinh lý như ăn uống và giấc ngủ, nó có tác 
động tới tất cả các hoạt động của chúng ta. 

Để có thể khẳng định được “bản thân có giá trị”, chúng ta cần được 
người khác công nhận. Hay nói cách khác, con người, loài động vật có tính 
xã hội chỉ có thể khẳng định được bản thân thông qua việc được người 
khác nhìn nhận mình. 

Theo tôi, giá trị của bản thân chỉ được quyết định bởi chính bản thân 
mình. Tuy nhiên, nếu xét theo đúng câu nói này thì con người chúng ta sẽ 
rơi vào trạng thái cô đơn, không gặp gỡ mọi người, không hên lạc với bạn 
bè bằng mạng xã hội, và theo đó giá trị của bản thân lại không được công 
nhận. Bất cứ ai dù cô đơn lạc lõng thế nào cũng muốn được một ai đó chú ý 
đến bản thân mình. Và để người khác nhìn nhận chính là một cách hữu 
hiệu nhất để có thể khẳng định giá trị của bản thân. Nếu không có một tấm 
gương phản chiếu là ý kiến của người khác, tự chúng ta sẽ không nhìn thấy 
dáng vẻ của chính mình. 

Tất cả đều vì mục đích cảm nhận được “giá trị của bản thân” 

Nếu được người mình thích thích lại mình, bạn sẽ thật hạnh phúc. Và 
nếu được người mình thích (người mà mình cho là có giá trị nhất) nhìn 
nhận giá trị của bản thân thì không còn gì hạnh phúc hơn. Ngược lại, nếu 
bị người yêu phản bội, chắc chắn bạn sẽ rất tức giận. “Sao thằng đấy lại 
đáng giá hơn mình được.” Và nếu bị đối phương nói lời chia tay, có lẽ bạn 
sẽ đổ lồi cho họ. “Mình thế này mà lại nghĩ là không đáng giá, nhìn người 
thật kém... ” 

Hãy thử tưởng tượng. Người tài xế mở cửa xe cho bạn. Bạn bước 
xuống, dẫn đầu một đoàn nhân viên. Kính râm của bạn có gọng vàng, bạn 



vừa đi vừa thị uy xung quanh. “Nhìn đi, tôi chỉ có thế này thôi. Coi chừng 

đấy!” ' 

Đến đây, dù bạn có thấy khó hiểu thì đó cũng là nguồn gốc cho mọi 
hành động. 

Nếu bạn được người khác ấn “Thích” hay được theo dõi trên mạng xã 
hội chắc hẳn bạn sẽ rất vui. Vì “Vậy sao, vậy là mình cũng được mọi người 
công nhận nhỉ.” 

Nếu một ai đó lướt qua bài của bạn trên LINE, bạn sẽ tức giận, nếu 
nhân viên trong cửa hàng vô lễ với bạn, bạn cũng sẽ tức giận. Lúc đó, bạn 
sẽ nghĩ: “Bản thân người có giá trị như tôi cũng muốn nhận được thái độ 
tương ứng!” 

Bạn luôn sống vì sự đánh giá của người khác. Bạn sẽ an tâm nếu giá trị 
của một ai đó bị hạ thấp và luôn muốn khẳng định giá trị của chính mình 
dù chỉ một chút. Đó chính là bản chất của “đánh giá”. 

Nếu một người cảm thấy mình không có giá trị, anh ta sẽ có những 
hành động cực đoan. Và để chứng tỏ giá trị của bản thân, anh ta cần có 
trong tay những thứ yếu hơn mình. Có thể anh ta sẽ cầm súng và bạo loạn 
trong trường học: Cái xã hội này, những con người này, những kẻ không 
hiểu được giá trị của tao thì tốt nhất nên phá hủy nó đi”. Hoặc có thể anh 
ta sẽ trở thành khủng bố: “Giá trị của chúng tao không được công nhận 
một cách công bằng”. 

Và động cơ thúc đẩy tôi viết cuốn sách này cũng là để chứng minh giá 
trị của bản thân tôi. Có thể không phải là tất cả, nhưng đâu đó trong tôi 
chắc chắn có suy nghĩ muốn chứng tỏ: Bản thân tôi chắc chắn có giá trị. 

Con người là loài động vật có tập tính xã hội nên nếu ai đó không thấy 
được “bản thân mình có giá trị” anh ta sẽ chẳng tồn tại được.Và nếu không 
biết tự yêu lấy bản thân mình thì anh ta cũng chẳng làm được việc gì cả. 
Chính vì thế, tự nghĩ: “Bản thân mình có giá trị với xã hội” không phải là 
điều xấu xa gì cả. 

Vấn đề là làm thế nào để truyền tải cho mọi người biết “bản thân tôi 
có giá trị nào đó”. 

Phương pháp truyền tải giá trị bản thân nhanh chóng 

“Giá trị của con người” có rất nhiều khía cạnh. Dễ hiểu nhất có thể là 
ngoại hình. Các giá trị của ngoại hình có thể kể đến như: đẹp trai, dễ 
thương, xinh đẹp, cao ráo, phong cách, cơ bắp... Những giá trị này chỉ cần 
nhìn qua là có thể nhận ra. Tất cả mọi phụ nữ đều theo đuổi cái đẹp. Gần 
đây, do ảnh hưởng của quảng cáo, tạp chí, nam giới cũng bắt đầu tập luyện 
cơ bắp và chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Ngoại hình là giá trị dễ nhận 
ra và có hiệu quả khá lớn. Tuy nhiên, dù bạn có chăm chút thế nào thì 



cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể 
trở thành một anh chàng đẹp trai như người mẫu thời trang được. 

Ngoài ngoại hình, chúng ta còn có giá trị bên trong. Đó có thể là tính 
tính hiền lành, vui vẻ, chăm chỉ, nỗ lực, hoạt bát, trung thực, thông minh, 
thân thiện, dũng cảm... Khác với ngoại hình, những giá trị này không có 
giới hạn và bạn có thể mài giũa chúng để nâng cao giá trị bản thân. 

Tuy nhiên, những giá trị bên trong này rất khó để truyền tải đến mọi 
người. Dù người đó có vẻ nhiệt tình nhưng bạn cũng chẳng thể nhờ vả họ 
được điều gì. Hay một người trông có vẻ thân thiện, hòa đồng nhưng thực 
ra có thể là một kẻ ích kỉ. Nếu không tiếp xúc, tìm hiểu trong thời gian dài, 
ta không thể nào hiểu được giá trị bên trong của một con người. 

Truyền đạt giá trị bên trong bằng vật chất 

Nếu chúng ta thử truyền đạt những giá trị bên trong con người mình 
bằng vật chất thì sẽ thế nào? Liệu thông qua vật chất, giá trị bên trong có 
dễ hiểu như vẻ ngoài của chúng ta không? 

Nếu một người khoác trên mình một bộ vest vừa vặn, đi đôi giày nâu 
bóng lộn, trên tay đeo một chiếc đồng hồ tinh tế, đi một chiếc xe ngoại 
nhập, thì anh ta là một người giàu có và năng lực làm việc để kiếm tiền của 
anh ta dễ dàng chinh phục được mọi người. 

Năng lực làm việc, khả năng sáng tạo, sự chăm chỉ, kiên nhẫn, những 
yếu tố này có thể thể hiện cho mọi người thấy mà không cần vật chất gì cả 
nhưng bạn sẽ mất thời gian và công sức. Vậy nên hãy dùng vật chất để thể 
hiện những giá trị đấy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vật chất khác với “giá trị 
bên trong con người” ở chồ ai cũng thấy được nó, thế nên nó có thể truyền 
đạt “giá trị của bản thân” nhanh hơn nhiều. 

Có lẽ trước đây, thời con người còn sống bằng săn bắt hái lượm, những 
người đàn ông đã làm theo cách này. Chỉ cần nhìn lượng đồ ăn mang về là 
mọi người có thể hiểu ngay khả năng làm việc của anh ta như thế nào. 
Nhưng giờ không giống vậy nữa. Bản thân người Nhật không còn thiếu 
thổn về đồ ăn, dù bạn có mua thật nhiều đồ ăn trong các cửa hàng tiện lợi, 
nó cũng không chứng minh được “khả năng làm việc của bạn”. Chính vì 
vậy chúng ta không thể thể hiện giá trị bản thân bằng lượng thức ăn, mà 
cần phải thông qua một sản phẩm khác. Ví dụ như quần áo. Phong cách 
rock tạo cảm giác thoải mái không gò bó, phong cách tự nhiên thể hiện 
con người dịu dàng, thời trang cao cấp thể hiện gu thẩm mỹ hoàn hảo, thời 
trang thường ngày giúp tạo ấn tượng thân thiện dễ gần. Dù không đi sâu 
vào lĩnh vực thời trang thì bạn cũng sẽ quan tâm đến nó như là một cách 
nhanh chóng thể hiện “giá trị của bản thân”. Ngoài ra, những đồ dùng 
trong nhà mà bạn yêu thích, bộ sưu tập máy ảnh cổ, những tấm áp phích 



dán tường hay những chậu cây cảnh cũng là cách giúp bạn thể hiện giá trị 
của mình với thế giới bên ngoài. 

Tôi rất thích các sản phẩm của Apple, bởi chúng luôn có tính năng 
hữu dụng hơn bất cứ món đồ nào. Nếu trong ngày ra mắt iPhone 6 mà tôi 
sắm cho mình một chiếc thì có thể là vì tôi thích khoe khoang mà thôi. 
Nếu tôi sắm MacBook Air thì chắc cũng vì muốn ghi điểm ở Starbucks. Với 
thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng, các sản phẩm của Apple thể hiện giá trị của 
chủ nhân ở điểm “lựa chọn thông minh”. Và có lẽ bất cứ ai cũng sẽ có cảm 
giác này khi sở hữu chúng nên chẳng có gì phải e ngại cả. 

Giá trị đồ đạc bằng giá trị bản thân 

Tuy nhiên, nếu bạn sắm đồ đạc đến mức quá tải chỉ vì mục đích thể 
hiện “giá trị của bản thân” thì lúc này sẽ có vấn đề xảy ra. 

Nếu bạn coi đồ vật là phương tiện để truyền tải “giá trị của bản thân” 
thì đồ đạc trong nhà bạn sẽ dần tăng lên. Và đương nhiên là đồ đạc càng 
nhiều thì bạn càng dễ thể hiện được giá trị của mình. Tuy nhiên, những 
món đồ đang tăng lên không ngừng đó sẽ không còn là phương tiện mà sẽ 
trở thành mục đích của việc thể hiện “giá trị của bản thân”. Hay nói cách 
khác, “đồ vật” đã trở thành chính “bản thân” bạn. Và bạn đã nhầm “đồ 
đạc” với “bản thân mình”. Nếu bạn nghĩ đồ đạc là bản thân bạn, bạn sẽ tiếp 
tục sắm đồ đạc không ngừng nghỉ. 

Vì “đồ đạc = con người” nên tự nhiên việc tăng đồ đạc cũng chính là 
tăng giá trị bản thân mình. Cứ như vậy, bạn sẽ tiếp tục tiêu tốn thời gian, 
tiền bạc, công sức để mua sắm, bảo quản, sắp xếp hết món này đến món 
khác. Nói tóm lại, khi coi giá trị của đồ đạc bằng giá trị của bản thân, bạn 
sẽ coi việc bảo quản, sắp xếp đồ đạc là mục tiêu hàng đầu của mình. 

Tôi đã từng coi giá sách là chính bản thân mình 

Có thể nói đến đây thì bạn sẽ hơi khó hiểu nên tôi sẽ lấy một ví dụ dễ 
hình dung hơn. 

Ví dụ như trước đây, tôi có kê trong nhà một giá sách to chất đầy các 
loại sách. Mặc dù có nhiều sách như vậy nhưng tôi chỉ nhớ mang máng nội 
dung vài cuốn, hoàn toàn không thể nắm bắt kỹ nội dung từng cuốn được. 
Ngay từ hồi sinh viên, tôi đã mua về những quyển sách khá khó. Nhiều 
cuốn tôi chỉ lướt vài trang. Sau vài năm, mặc dù cũng đọc được kha khá 
đấy nhưng chẳng bao giờ tôi nhớ kỹ cuốn nào cả. Tôi chỉ nhớ mang máng 
đấy là những cuốn nói về tư tưởng cận đại hay cuốn tiểu thuyết rất dài, một 
tác phẩm tiêu biểu của thế kỷ 20. 

Đến bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao tôi không thể vứt những cuốn 
sách đi được, kể cả những cuốn tôi không định đọc đến. Tôi đã từng thông 
qua giá sách này để thể hiện giá trị của bản thân mình. Nhưng liệu tôi có 



thực sự muốn truyền tải giá trị của bản thân theo cách này? 

“Tôi có ngần này sách đấy. Chỉ cần bạn nhìn vào giá sách này sẽ thấy, 
tôi là người có sở thích khá rộng và là người thích tìm tòi điều mới lạ. Cuốn 
này tôi biết, cuốn đấy tôi cũng biết. Mặc dù chỉ biết tên thôi nhưng đấy là 
sở thích của tôi, nên tôi vẫn muốn có nó. Có thể không hiểu hết được 
nhưng tôi vẫn đang đọc nó đấy. Một kẻ trông tầm thường, ít nói như tôi 
nhưng lại có nội tâm sâu sắc, tri thức phong phú đến thế đấy. Tôi chính là 
người có hiểu biết sâu sắc đấy.” 

Dù chẳng bao giờ đọc kỳ mấy cuốn sách ấy, chẳng bao giờ để chúng 
thấm sâu vào tâm trí mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục mua thêm thật nhiều 
sách. Tôi có cảm giác, giá trị của mình được thể hiện bằng số sách mà tôi 
có. Và từ lúc nào đó thì tôi đã coi mấy cuốn sách còn mới nguyên ấy chính 
là “bản thân mình”. Nhưng thực tế thì hầu hết số sách ấy đều chẳng cần 
dùng đến. Và những đĩa DVD, CD tôi tích trong nhà cũng vậy. Kể cả 
những cuốn tạp chí máy ảnh, những bức ảnh dán tường, bộ đồ ăn hay bộ 
sưu tập máy ảnh cũng thế. Tôi chất đầy chúng trong nhà dù chẳng một lần 
dùng đến. 

Và khi đồ đạc trong nhà quá tải, chúng đã vượt ngoài tầm kiểm soát 
của tôi. Quá nhiều đồ đạc nên việc dọn dẹp khó khăn hơn, rốt cuộc là tôi 
để nguyên căn phòng bụi bẩn. Vì thế mà dần dần tôi mất đi niềm tin vào 
bản thân và không còn động lực làm việc gì nữa. Cuối cùng để thoát khỏi 
cảm giác đó, tôi tìm đến rượu, và càng làm lại càng sai. 

Những món đồ làm suy yếu bản thân 

Tại thời điểm đó, những món đồ tôi có đã không còn là thứ để truyền 
tải “giá trị của bản thân”, thậm chí cũng không còn là “chính bản thân” tôi 
mà chúng là những món đồ “làm suy yếu con người tôi”. 

Có vẻ câu chuyện đã hơi phức tạp với bạn nên tôi sẽ tóm gọn lại một 
chút. 

Ban đầu, đồ vật được sử dụng với đúng chức năng của nó như các món 
đồ đá, đồ sành. Lúc đó, đồ dùng đúng là những món đồ cần thiết với 
chúng ta. Khi xã hội bắt đầu phát triển, đồ dùng bắt đầu được sử dụng cho 
những mục đích khác. Đó là mục đích thể hiện nguyện vọng to lớn của con 
người, thể hiện “bản thân có giá trị”. 

Con người là loài động vật có tập tính xã hội, sinh hoạt theo bầy đàn 
nên nếu không thể chứng minh được “bản thân có giá trị”, con người dễ 
mắc bệnh trầm cảm và đi đến tự sát. Do đó, con người cần phải được ai đó 
công nhận là có giá trị. 

Ngoài giá trị vẻ ngoài có thể dễ dàng thể hiện giá trị bản thân, chúng 
ta còn có giá trị nội tại bên trong. Tuy nhiên giá trị bên trong này rất khó 



để truyền tải ra ngoài và tốn khá nhiều thời gian mới làm được. Có một 
cách nhanh hơn để truyền tải giá trị bên trong của con người đó là thông 
qua đồ đạc. Bởi khác với các giá trị bên trong, đồ đạc được mọi người nhìn 
thấy và dễ dàng được công nhận hơn. 

Tuy nhiên nếu bạn quá phụ thuộc vào ưu điểm này, rất dễ dẫn đến 
hậu quả là đồ đạc tăng quá tải. Những món đồ thể hiện giá trị bản thân của 
bạn sẽ dần trở thành chính giá trị của bạn. Tức là “đồ dùng = con người”. 
Khi đó bạn sẽ tiếp tục sắm đồ không ngừng nghỉ vì bạn thấy tăng đồ cũng 
là tăng giá trị con người. 

Và lúc này, đồ dùng sẽ bén rễ trong nhà, cướp đi thời gian, công sức 
của bạn. Cuối cùng, những thứ vốn chỉ là dụng cụ trong nhà lại biến thành 
chủ nhân của chính bạn. Chúng không còn là những món đồ được sử dụng 
theo đúng chức năng hay những món đồ để thể hiện “giá trị của bản thân” 
mà trở thành thứ làm hao mòn con người bạn. Đồ đạc là chủ nhân, còn 
bạn trở thành người hầu. 

Những món đồ tăng lên đến mức “làm tổn hại bản thân” bạn sẽ tiếp 
tục tăng lên đến mức hấp thụ hết năng lượng và thời gian của bạn. Những 
món đồ đó không còn là dụng cụ mà tồn tại trong nhà bạn như là chủ nhân 
của bạn. Dưới ảnh hưởng của chúng, bạn sẽ phải dùng cả đời này cho 
chúng và phải đấu tranh với người khác vì vị chủ nhân này. 

Bản thân những món đồ này không tốt cũng chẳng xấu. Nhưng khi 
bạn tăng nó lên mức độ như vậy là đang biến nó thành xấu. Chúng ta cần 
phải thay đổi lại cách nhìn này. Đồ đạc không phải là chính con người bạn, 
cũng không phải là chủ nhân của bạn. Chúng chỉ là những dụng cụ mà 
thôi. Chúng cũng không phải là những món đồ được sắm vì cách nhìn của 
người khác, chúng chỉ là những thứ cần thiết với bạn mà thôi. 

Chương tiếp theo tôi muốn giới thiệu cụ thể về phương pháp, quy tắc 
để giảm bớt đồ đạc. Nếu bạn đang có quá nhiều đồ đến mức làm hao mòn 
chính bản thân mình, tôi khuyên bạn nên thử một lần rời xa nó. Dù không 
có món đồ nào, bạn cũng có thể tồn tại trong xã hội này. 

Hãy mạnh dạn vứt bỏ những món đồ đang làm tổn hại đến chính bạn. 


If you use dotepub often, consider making a donation . 
Your contribution allows us to continue its development. 





Disclaimer 


This iníormation was automatically retrieved on 2019-08- 
25X03:22:57+00:00 from: 

http://dotepub.com/creator/ 

It is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR 
CONDITIONS 0 F ANY KIND, either express or implied. This e-book is 
not an authoritative source: please, visit the original webpage . 

(APIV. 1) 




